BA BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO 


TUDIEUDE.WEEBLY.COIM 
BA MƯƠI BẢY PHẨM TRO ĐẠO 


TỨ NIỆM TRỤ 
(catvari smrty-upasthanani) 
Tứ niệm tru là hành phẩm thứ nhất trong bảy 
hành phẩm của Ba mươi bảy phẩm đạo: Một 
là Tứ niệm tru, hai Tứ chánh cần, ba Tứ như ý 
túc, bốn Ngũ căn, năm Ngũ lực, sáu Thất giác 
phần, bảy Bát chánh đạo. Ở đây, Tứ Niệm 
tru Phan ngữ goi là catvari smrty-upasthanani, 
Pali goi là cattaro sati-patthanani cón goi là tu 


niệm xứ, tứ ý chỉ, tứ chỉ niệm, tứ niệm, thân 
thọ tâm pháp, nghĩa là Bốn phạm trù thôn, 
thọ, tâm và pháp là nơi để hành giá tập trung 
tâm niệm vào một trong bốn điểm này khi tu 
tập, với mục đích là đề phòng và, đình 
chinhüng tạp niệm vọng tưởng khởi lên. Đây là 
bốn loại phương pháp dùng để dat chân 
lý trong pháp môn tu hành theo kinh điển Phát 
giáo Nguyên thỉ mà đức Đạo sư đã chỉ dạy. 
Hành giả lúc tu tập chỉ cần dùng tự tướng thân 
mình cùng những cong tướng khác mà quán 
sát thân này là bất tịnh, những nhận lãnh (tho) 
là khó, tâm mình luôn luôn không thường 
hay thay đổi, và các pháp thì luôn không có 
ngã nó chỉ là một giả hợp. Vì sao hành 
giả phải quán sát như vậy? Vì chúng ta luôn bị 
bốn pháp này chi phối làm lệch lạc tư 
duy của chúng ta, nén lúc nào chúng ta cũng 
cho rằng thân này là trong sạch, mọi thứ thủ 
đắc có được của chúng ta đối với cuộc sóng 
mang lại vui sướng khóai lac hạnh phúc, tám 
của chúng ta thì lúc nào cũng vĩnh viễn thường 
hằng bát bién và, các pháp giữa cuộc đời này 
là thật có, là ta là của ta. Từ những tư duy có 


chấp lệch lạc như vậy đưa chúng ta di đến 
những hành động tạo nhân nghiệp sai trái đưa 
đến quá khó trong sinh tử luân hồi, nên để đối 
trị lại bón thứ tà chấp điên đảo cho rồng thân 
là trong sạch, thọ nhận là khoái lac, tám 
là thường hằng, các pháp (tâm và vật) là hữu 
ngã, nên đức Đạo sư đã dùng bón pháp quán 
thân là bất tịnh, thọ nhận là khổ, tâm là vô 
thường, pháp là vô ngã để phá trừ bón thứ tà 
chấp điên đảo trên. Ó đây, niệm có nghĩa 
là chúng ta quán sát có trí tuệ (tuệ quán); trụ 
chỉ bốn nơi thân, thọ, tâm và, pháp phát sinh 
ra bất tịnh, khổ, vô thường, vô ngã. Khi hành 
giádüng trí tuệ để quán sát, tức là tám 
niệm chúng ta có thé đình chỉ tru vào những 
chó này để tu tập. 
Tứ niệm trụ tức chỉ cho: 

1. Thân niệm trụ (Skrt: kaya smrty- 
upasthanani; Pali: kaye kayanuppassi viharati 
atapi sampajano satima.) cón goi là thán niém 

xứ, tức là quán sáttu tướng cua thân là bát 
tịnh, nho nhớp, và cùng lúc quán sát cộng 
tướngthân của chúng ta là vô thường là khổ 
dau, là không thật, là vô ngã để đối trị lại các 


bệnh chấp điên đảo cho là thanh tịnh. 

2. Thọ niệm tru (Skrt: vedana-smrty- 
upasthana; Pali: vedanasu vedananupassi 
viharati atapi sampajano satima.) cón goi 

là tho niệm xứ, tức quán sát nguyên do đối 
trong việc hân hoan mong cầu hưởng lạc sẽ 
sinh ra ra khổ đau ngược lại, và cũng đồng 
thời quán sát cộng tướng cua nó là khó 
dau, không thật hữu, để đối trị bệnh chấp điên 
đảo cho là lạc thú. 

3. Tâm niệm trụ (Skrt: citta-smrty-upasthana; 
Pali: citte cittanupassi viharati atapi 
sampajano satima.) cón goi là tám niém xu, 
tức quán sát tám thường mong câu của chúng 
ta luôn sinh diệt vô thường biến đổi, và quán 
sát mọi cộng tướng của chúng cũng như vậy, 
để đối trị bệnh chấp điên đảo cho là thường 
hằng vĩnh viễn. 

4. Pháp niệm trụ (Skrt: dharma-smrty- 
upasthana; Pali: dhammesu dhammanupassi 
viharati atapi sampajano satima.) cón goi 
là pháp niệm xứ, tức là quán tất cả các pháp 
đều nương vào nhân duyên mà sinh khởi, nén 
sự hiện hữu của chúng là không có tự tánh, và 


tất củ những cộng tướngkhác cũng được quán 
sát như vậy, để đối trị bệnh chấp ngã điên 
đảo. 

Theo Trung A-hàm 24, (D. 1, tr. 582) thuộc Hán 
tạng thì, gọi là kinh Niệm xứ chứ không gọi là 
Niệm trụ. Bốn niệm xứ là tên gọi khác của 

niệm trụ. Bốn niệm xứ là quán thân như thân, 
quán thọ như thọ, quán tâm như tâm và quán 
pháp như phúp. 
Theo đức Đạo sư day thi: 
Quán thân như thân là Tỳ-kheo khi nào di 
thì biết mình đang đi, khi nào đứng thì biết 
mình đang đứng, khi nào ngồi thì biết 
mình đang ngồi, khi nào nằm thì biết 
mình đang nằm, khi nào ngủ thì biết 
mình đang ngủ, khi nào thức thì biết 
minh dang thức, khi nào ngủ say thì biết 
minh đang ngủ say. 

Biết rõ chính xác khi vào khi ra, khi co khi duỗi, 
khi cúi khi ngáng, oai nghichững chạc, khéo 
khoác tăng-già-lê và cầm bát; đi, đứng, ngồi, 

nằm, ngủ, thức, nói năng, im lặng đều biết 
rõ chính xúc. 
Khi sanh niệm ác bất thiện, liền niệm điều 


thiện để đối trị, đoạn trừ, tiêu diệt, tĩnh chỉ. 
Răng ngậm khít lại, lưỡi ấn lên khẩu cái, dùng 
tâm trị tâm, đối trị, đoạn trừ, tiêu diệt, tĩnh 
chỉ. 

Niệm hơi thở vào thì biết niệm hơi thở vào, 
niệm hơi thở ra thì biết niệm hơi thở ra. Thở 
vào dài thì biết thở vào dài, thở ra dài thi 
biét thó ra dài. Thó vào ngán thi biét thó 
vào ngàn, thở га ngàn thì biết thở ra ngàn. 
Hoc toàn thán thó vào, hoc toàn thán thó ra. 
Hoc thán hành tinh chí thó vào, hoc kháu hành 

tinh chỉ thở ra. 

Hy lac sinh do ly duc, thám пһидп thân 
thể, phó bién đầy khốp; bién trong thân 
thể không đâu không có. Nhu người hầu tám, 
bỏ bột tắm đầy chậu, nước hóa thành bọt, 
nước thám vào thân, phó biến sung mán, 
không đâu không có. Cũng vậy, Tỳ-kheo có hỷ 
lạc do ly dục nhuần thấm thân thể, phổ 
biến đầy khắp; biến trong thân thể, hỷ lạc sanh 
nhờ ly dục không đâu không có. Tỳ-kheo có hỷ 
lạc nhờ định sanh, nhuần thấm thân thể, phổ 
biếndầy khắp; bién trong thân thé, hy lac nhờ 
định sanh không đâu không có. Cũng như suối 


trên núi, trong sạch không nhơ, nước từ bốn 
phương chảy đến đổ vào tự nhiên, từ đáy suối, 
nước tự vọt lên, chảy tràn ra ngoài, thấm ướt 
cả núi, phổ biến đầy khắp, không đâu không 
có. Cũng vậy, Tỳ-kheo có hỷ lạc nhờ định 
sanh thấm nhuần thân thể, phó biến đầy kháp; 
biến trong thân thể, hỷ lạc do định không đâu 
không có. 

Tỳ-kheo có lạc do ly hỷ nhuần thấm thân 
thể, phổ bién đầy khắp; bién trong thân thé, 
lạc sanh do ly hy không đâu không có. Nhu các 
thứ sen xanh, hồng, đỏ, tráng sanh ra từ nước, 
lớn lên trong nước, ở dưới đáy nước, ré, hoa, 
lá, cong thảy đều thấm nhuần, phó biến đầy 
khốp, không đâu không có. Cũng vậy, Tỳ-kheo 
có lạc do ly hỷ nhuần thấm thân thể, phổ 
biến đầy khốp, biến trong thân thể, lạc do ly hỷ 

không đâu không có. 

Tỳ-kheo ở trong thân này được bién mãn 
với tám thanh tịnh, ý giải, thành tựu an trụ; ở 
trong thân này tâm thanh tịnh không đâu 
không biến khốp. Như có một người trùm một 
cái áo rộng bảy hoặc tám khuyu tay, từ đầu 

đến chán, thì khắp cá thân đều được phủ kín. 


Cũng vậy, Tỳ-kheo ở trong thân này với tâm 
thanh tịnh, không đâu không có. 
Tỳ-kheo niệm quang minh tưởng, khéo thọ trì, 
nhớ rõ điêu niệm; như phía trước, phía sau 
cũng vậy; ngày cũng như đêm, đêm cũng như 
ngày; dưới cũng như trên, trên cũng nhu dưới. 
Như vậy tâm không điên đảo, tâm 
không bị ràng buộc, tâm tự sáng tỏ, không khi 
nào còn bị bóng đen che lấp. 

Ty-kheo khéo giữ tướng trang tu quán, khéo 
nhớ điều niệm, như người ngồi quán sát kẻ 
nằm, rồi nằm quán sát kẻ ngồi. Tỳ-kheo khéo 
giữ tướng trạng tu quán, khéo nhớ điều niệm, 
cũng giống như vậy. 

Tỳ-kheo tùy theo những chỗ trong thân, tùy 
theo tính chất tốt xấu từ đầu đến chân 
quán thấy tháy đều đầy dẫy bất tịnh: “Trong 
thân này cua ta có tóc, lông, móng, răng, da 
dày, da non, thịt, gân, xương, tim, thận, gan, 
phổi, ruột già, ruột non, lá lách, dạ dày, phán, 
não và não căn, nước mắt, mồ hôi, nước mũi, 
nước miếng, mủ, máu, mỡ, tủy, đờm dõi, nước 
tiểu”. Như một cái bồn chứa đủ hat giống, ai 
có mắt sáng thì thấy rõ ràng: “Đây là hạt lúa, 


hạt gạo, kia là hạt cải, cỏ, rau”. Cũng vậy, Tỳ- 
kheo tùy theo những chỗ trong thân, tùy 
theo tính chất tốt xấu, từ đầu đến chán, quán 
thấy tháy đều đầy dáy bất tịnh: “Trong thân 
này của ta có tóc, lông, móng, răng, da dày, da 
non, thịt, gân, xương, tim, thận, gan, phổi, 
ruột già ruột non, lá lách, dạ dày, phân, não và 
não căn, nước mắt, mồ hôi, nước mũi, nước 
miếng, mủ, máu, mỡ, tủy, đờm dài, nước tiểu.. 
Ty-kheo khéo giữ tướng trang tu quán, khéo 
nhớ điều niệm, cũng giống như vậy. 
Ty-kheo quán sát giới trong thân rằng: “Trong 
thân này của ta có địa giới, thủy giới, hỏa 
giới, phong giới, không giới, thức giới”. Như gỗ 
đồ té mổ bò, lột hết bộ da, trải lén mặt đất, 
phán thành sáu đoạn. Cũng vậy, Ty-kheo quán 
các giới trong thân rằng: “Trong thân này của 
ta có địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong 
giới, không giới, thức giới”. Tỳ-kheo khéo giữ 
tướng trang tu quán, khéo nhớ điêu niệm, 
cũng giống như vậy. 
Ty-kheo quán xác chết, mới chết từ một hai 
ngày đến sáu bảy ngày, đang bi qua diều bươi 
mổ, sùi lang cấu xé, hoặc đã hỏa thiêu, hay đã 


được chôn lấp, đang bị rửa nát hư hoại. Quán 
rồi tự so sánh: “Thân ta cũng thế, đều có 
những trường hợp này, không sao tránh khỏi”. 
Ty-kheo khéo giữ tướng trang tu quán, khéo 
nhớ điều niệm, cũng giống như vậy. 
Tỳ-kheo như từng thấy trong nghĩa địa, hài 
cốt xám xanh, rữa nát gần hết, xương vải khắp 
đất. Quán rồi tự so sánh: “Thân ta cũng thé, 
đều có những trường hợp này, không 
sao tránh khói," Ty-kheo khéo giữ tướng 
trạng tu quán, khéo nhớ điêu niệm, cũng giống 
như vậy. 
Tỳ-kheo như từng thấy trong nghĩa địa, da, 
thịt, máu, huyết tiêu cả, chỉ còn xương dính 
gân. Quán rồi tự so sánh: “Thân ta cũng thé, 
đều có trường hợp này, không sao tránh khói. 
Ty-kheo khéo giữ tướng trang tu quán, khéo 
nhớ điều niệm, cũng giống như vậy. 
Tỳ-kheo như từng trong nghĩa địa thấy xương 
rời từng đốt, rải rác khắp nơi, xương chân, 
xương đùi, xương đầu gối, xương bắp vế, 
Xương sống, xương vai, xương cổ, xương sọ, 
mỗi thứ một nơi. Quán rồi tự so sánh: “Thân 
ta cũng thé, đều có những trường hợp này, 


không sao tránh khỏi”. Tỳ-kheo khéo giữ tướng 

trạng tu quán, khéo nhớ điêu niệm, cũng giống 

như vậy. 

Tỳ-kheo như từng thấy trong nghĩa địa, xương 
trắng như vỏ ốc, xanh như lông chim bồ câu, 
đỏ như màu máu, mục nát bể vụn. Quán rồi 

tự so sánh: “Thân ta rồi cũng thế, đều có 
những trường hợp này, không sao tránh khỏi”. 
Ty-kheo khéo giữ tướng trang tu quán, khéo 
nhớ điêu niệm, cũng giống như vậy. Tỳ-kheo 
như vậy, những phương pháp quán trên là 
quán nội thân như thân; quán ngoại thân như 
thân; lập niệm tại thân, có tri, có kiến, có minh, 
có đạt. Như vậy gọi là Tỳ-kheo quán thân như 
thân. 

Quán tho như thọ là Ty-kheo khi thọ nhận cảm 
giác lạc liền biết đang thọ nhận cảm giác lạc, 
khi thọ nhận cảm giác khổ liền biết đang thọ 

nhận cảm giác khổ, khi thọ nhận cảm 
giác không lạc không khổ liền biết đang thọ 
nhận cảm giác không lạc không khổ. Khi thân 
thọ nhận cảm giác lạc, thân thọ nhận cảm 
giác khổ, thân thọ nhận cảm giác không lạc 
không khổ; khi tâm thọ nhận cảm giác lạc, tâm 


thọ nhận cám giác khổ, tâm thọ nhận cám 
giác không lạc không khổ; cảm giác lạc khi 
ăn, cám giác khổ khi ăn, cám giác không lạc 
không khổ khi ăn; cảm giác lạc khi không 
ăn, cảm giác khổ khi không ăn, cảm 
giác không lạc không khổ khi không ăn; cảm 
giác lạc khi có dục, cảm giác khổ khi có 
dục, cảm giác không khổ không lạc khi có 
dục; cám giác lạc khi không có dục, cám 
giác khổ khi không có dục, cảm giáckhông lạc 
không khổ khi không có dục. Tỳ-kheo như vậy, 
quán nội thọ như thọ, quán ngoai thọ như thọ, 
lập niệm tại thọ, có tri, có kiến, có minh, có 
đạt. Như vậy gọi là Tỳ-kheo quán thọ như thọ. 
Quán tâm như tâm là Ty-kheo có tám tham 
dục thì biết đúng như thật có tâm tham dục, 
có tâm không dục thì biết đúng như thật là 
có tâm khóngduc. Khi có sân hay không sân, có 
si hay không si, có ô ué hay không ô ué, có hợp 
hay có tan, có thấp hay có cao, có nhỏ hay có 
lớn; tụ hay không tụ, định hay không định, giải 
thoát hay không giỏi thoát. Cũng như vậy, 
có tâm giỏi thoát thì biết đúng như 
thật có tâm giải thoát; có tâm không giải 


thoátthì biết đúng như thật là có tâm 
không giải thoát. Ty-kheo như váy, quán nội 
tám như tâm, lập niệm tai tâm, có tri, có kiên, 
có minh, có đạt. Như vậy là Tỳ-kheo quán 
tâm như tâm. 

Quán pháp như pháp là Khi con mắt duyên 
sắc, sinh nội kết, nếu Tỳ-kheo bên trong thật 
có kết thì biết đúng như thật là bên trong có 

kết; bên trong thật không có kết thì biết 
đúng như thật là bên trong không có kết. Nội 
kết chưa sinh, bây giờ sinh, biết đúng như 
thật. Nội kết đã sinh và được đoạn trừ, không 
sinh lại nữa, biết đúng như thật. Với tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý cũng giống như vậy. Khi ý 
duyên pháp, sinh nội kết, nếu Ty-kheo bên 
trong thật có kết thì biết đúng như thật là bên 
trong có kết, bên trong không có kết thì biết 
đúng như thật là bên trong không có kết, nội 
kết chưa sinh bây giờ sinh; biết đúng như 
thật nội kết đã sinh và đã được đoạn 
trừ, không sinh lại nữa, biết đúng như thật. 
Bên trong thật có ái dục thì biết đúng như 
thật là dang có di dục, bên trong thật 
không có ái dục thì biết đúng như thật là 


không có ái dục. Ái duc chưa sinh nay sinh, biết 
đúng như thật. Ái dục đã sinh và đã được 
đoạn trừ, không sinh lại nữa, biết đúng như 
thật. Với sân nhuế, thùy miên, điệu hối và nghi 
cũng giống như vậy. Bên trong thật có nghi, 
biết đúng như thật là đang có nghi; bên 
trong thật không có nghi, biết đúng như 
thật là không có nghi. Nghi chưa sinh, nay đã 
sinh, biết đúng như thật. Nghi đã sinh và đã 
được đoạn trừ, không sinh lại nữa, biết 
đúng như thật. 

Bên trong thật có niệm giác chỉ thì biết 
đúng như thật là có niệm giác chi; bên 
trong thật không có niệm giác chỉ thì biết 
đúng như thật là không có niệm giác chi. Niệm 
giác chỉ chưa sinh nay sinh, biết đúng như 
thật. Niệm giác chi dà sinh thì ghi nhớ không 
quên, không suy thoái, tu tập càng lúc 
càng tăng trưởng, biết đúng như thật. 

Với trạch pháp, tinh tán, hy, khinh an, định và 
xà cũng giống như vậy. Bên trong thật có xả 
giác chi thì biết đúng như thật là dang có xà 
giác chi, bên trong thật không có xà giác chithì 
biết đúng như thật là không có xá giác chi. Xà 


giác chỉ chưa sinh nay sinh, biết đúng như 
thật, xà giác chi đã sinh thi ghi nhớ không 
quên, không suy thoái, tu tập càng lúc 
càng tăng trưởng, biết đúng như thật. Tỳ-kheo 
nhu vậy quán nội pháp đúng như pháp, 
quán ngoai pháp đúng nhu pháp, lập niệm tai 
pháp, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy 
gọi là Ty-kheo quán pháp như pháp, nghĩa là 
quán Bảy giác chi. 

Néu Ty-kheo, Ty-kheo-ni nào tru Bón niém 
xứ thi lâu nhất trong vòng bảy năm, nhất 
định sẽ chứng được một trong hai quả: hoặc 
chứng Cứu cánh trí ngay trong hiện tại, hoặc 
chứng A-na-hàm nếu còn hữu dư. Nếu Ty- 
kheo, Tỳ-kheo-ni nào luôn luôn trong từng 
khoảnh khắc lập tâm chánh trú nơi Bốn niệm 
xứ thì nếu buổi sáng thực hành như vậy, nhất 
định buổi tối liền được thăng tiến. Nếu buổi 
tối thực hành như vậy, nhất định sáng hôm 
sau sẽ được thăng tiến. 

Trên là phương pháp tu tập Bốn niệm tru (xứ) 
quán được chúng tôi tóm lược đầy đủ từ 
trong kinh Niệm xứ văn hé Hán tạng thuộc 
Thinh văn thừa trong Trung A-hàm mà 


đức Đạo sư đã dạy cho các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni 
khi Ngài còn tại thế. Ở đây tuy đức Đạo sư chỉ 
dạy cho hàng xuất gia, nhưng hàng tại 
gia chúng ta cũng có thể tu tập phương 
pháp này, nếu mọi ngườinổ lực thực 
hành trong miên mật thì, sự thành công đối 
với chúng ta cũng không phái là chuyện khó. Vi 
đây, cũng chỉ là một phương pháp thiền 
địnhcủa hiện quán tự thân mỗi chúng ta đối 
với cuộc sóng mà thôi. 
Ngoài ra, nếu chúng ta muốn tìm hiểu rộng 
sâu hơn nữa thì chúng ta cũng có thể tìm 
hiểu và y cứ vào Cáu-xá luận quyển 23 thì, 
phúp tu tập tứ niệm trụ lệ thuộc vào tự 
tướng (tướng riêng) và cọng tướng (tướng 
chung) y vào thứ tự bốn nơi thân, thọ, tâm và 
pháp mà quán chiếu; nhưng trong lãnh 
vực này mỗi phạm trù có tự tánh riêng của 
chúng. Như tự tánh của thân là bốn đại chủng 
sắc đã tạo ra nó, còn cong tướng là chỉ cho 
tánh cộng thông cua các pháp, tức là tánh của 
tất củ các pháp đều vô thường, khổ, không, vô 
ngã. 
Về thể của tứ niệm trụ thì mỗi phạm trù nó có 


ba loại, goi là ba niệm tru: 

a/ Tw tánh niém tru, cón goi là tu tánh niém 
xứ: Là dùng ba tuệ văn, tu, tu làm thé 
thường quán sát thân, tho, tám và pháp. 
b/ Twong tap niém tru, cón goi là cóng niém 
xứ: Dùng tám, tâm sở cùng với tué đồng 
lúc tồn tại làm thể, ở đây chỉ cho mọi túc 
dụng cua tinh thần. 

c/ Sở duyên niệm trụ, còn goi là duyên 
niệm xứ: Lấy tué làm đối tượng của sở duyên, 
tức chúng ta lấy bốn pham trù thân, thọ, tám 
và pháp làm thể. 

Quán pháp của tứ niệm trụ, chúng ta có thé 
phân ra làm hai loại biệt tướngvà tổng tướng: 
1/ Biệt tướng niệm trụ: là chỉ cho mỗi quán 
phúp riêng của tứ niệm trụ. 

2/ Tổng tướng niệm trụ: là chỉ cho quán 
pháp chung cho tứ niệm tru. 

Hơn nữa trong tứ niệm tru thi, ba pham 
trù trước thuộc vé tap duyên, còn pháp niệm 
trụ thứ tư thì, chung cho tạp duyên cùng 
không tạp duyên. Nên chỉ có quán pháp niệm 
trụ mới gọi là bất tạp duyên; đối với thân, thọ, 
tâm và phúp thì, hoặc là hợp duyên 


quán hai pham trù, hay ba pham trù, hoặc 
hop duyén quán chung cá bón pham trü thi, 
goi là tap duyén. Ó dáy hành giá néu tu 
táp tap duyén pháp niém tru thi, có thé vào 
được vị của tứ thiện cán, tức là hành giả đã 
hòan thành phàm vị của minh để bắt đầu 
chuẩn bị đi vào Thánh vị của kiến đạo. 

Và cũng theo đại thừa A-ty-dat-ma tạp tập 
luận quyển 10 thì, Tứ niệm trunày chúng ta có 
thể theo thứ tự phối hợp với Tứ thánh đế: Tức 
là thân niệm trụ kết hợp với khổ thánh đế, tho 
niệm trụ có thể kết hợp với tập thánh đế, tâm 

niệm trụ có thể kết hợp với diệt thánh đế và, 
pháp niệm tru có thể kết hợp với đạo thánh 
đế để quán sát trong việc thanh tu ba 
nghiệpthân khẩu ý trừ khó dat vui trong hiện 
quán. 

Tóm lại, pháp quán Tứ niệm trụ, dù là Tiều 
thừa hay Раі thừa trên phương pháp, tức 
chỉ cho sự tướng tuy có cạn sâu, có nhanh có 
chậm, nhưng trên bình diện thể cứu cánh thì 
cũng như nhau. Hành giá sẽ đạt được cứu 
cúnhnếu những những nổ lực thực hành tu 
tập của chúng ta luôn đặt trên chiều miên mật 


trong hiện quán thì chính như đức Đạo sư đã 
dạy: “Luôn luôn trong từng khoảnh khắc lập 
tâm chánh trú nơi Bốn niệm xứ thì nếu buổi 
sáng thực hành như vậy, nhất định buổi tối 
liền được thăng tiến. Nếu buổi tối thực 
hành như vậy, nhất định sáng hôm sau sé 
được thăng tiến.” Ở đây đức Đạo sư muốn nói 
đến sự thăng tiến đạt đến kết quá của cứu 
cánhNiét-bàn an vui giải thoát trong hiện 
quán. 
TỨ CHÁNH CẦN 
(Catvari prahanani) 

Tứ Chánh Cần là hành phẩm thứ hai trong bảy 
hành phẩm trợ đạo của ba mươi bảy phẩm 
đạo, là bốn phương tiện siéng năng tinh 
cần trong nổ lực hằng ngày qua hiện 
quán ngàn ngừa các việc ác tâm chưa phát 

sinh và, không tái phạm những việc ác lỡ đã 
phát sinh bằng vào ý nghĩ hay hành động tạo 
tác của thân hay miệng, cùng lúc hiện 
quán thực hành các việc thiện chưa phát sinh 
cho phát sinh và, viéc thién dá-dang phát sinh 
trong nổ lực tiếp nói tu tập theo luật tắc nhân 
quả qua việc chi ác hành thiện. 


Tứ chánh cán, Sanskrit gọi là Catvari 
prahanani; Pali goi là Cattari 
sammappadhanàni. Có chó gọi là Tứ chánh 
đoạn, Tứ y doan, Tứ y đoan, Tứ chánh 
thẳng hay Tứ đoạn. Chữ cần và chữ đoạn ở 
đây Theo Pali có nghĩa là pahana-padhana 
(tinh cần dé đoạn trừ) tức là dùng bón pháp 
này trong việc siêng năng tinh tấn (cần) để có 
thể đoạn trừ (đọan) ác cùng mọi sự giải 
đãi biếng nhác của chúng ta trong việc hành 
thiện. Vé chỉ ác thì dùng mọi sự siêng 
năng tinh tấn của mỗi chúng ta vừa nổ lực 
doan trừ những việc ác mà chúng ta đã lỡ làm 
ra và dứt khóat không bao giờ tái phạm và, nổ 
lức siêng năng tinh tán trong việc ngăn 
ngừa những việc ác chưa phát sinh ra ngay từ 
trong ý nghĩ, không cho chúng phát sinh ra 
trong tự ý (ý hành) và ngoài hành động của 
thân (thân hành) của miệng (khẩu hành) làm 
di hại tự chúng ta và cho người khác. Về hành 
thiện thì hành giảchúng ta cũng dùng siéng 
năng tinh tấn trong việc vừa khơi dậy 
những việc làm thiện chưa phút sinh ra trong ý 
nghĩ thì khiến cho chúng phút sinh ra trong tự 


ý và thể hiện ra ngoài bằng những hành động 
của thân mình và miệng mình, đồng thời cũng 
dùng siêng năng tinh tán trong việc tiếp 
tụctiếp nối làm cho những việc làm thiện đã- 
dang phát sinh táng trưởng ngày càng nhiều 
hơn trong việc lợi mình lợi người. Đó là ý 
nghĩa của Tứ chánh cần hay Tứ chánh 
đoạn trong việc chỉ ác hành thiện lợi minh lợi 
người trong cuộc sống. 

Pháp Tứ chánh cán này được đức Dao sư dạy 
cho môn đồ của mình rất nhiều cũng tùy 
theo trình độ cán cơ của hàng dé tử mà Ngài 
chỉ dạy. Pháp này được ghi lại rái rác trong 
ba tang giáo điển khởi nguyên cũng như phát 
triển sau này rất nhiều, như trong Trung A- 
hàm q. 21, q. 52; Tạp A-hàm q. 26, 30, 31; 
Tăng Nhất A-hàm q. 18. Ở đây chúng tôi xin 
ghi lại một số kinh luận tiêu biểu và thông 
dụng. 

Căn cứ vào Pháp giới thứ đệ sơ môn (phần 
cuối của quyển trung) thì Tứ chánh cần được 
ghi lại như squ: 

1. Vì muốn đoạn trừ những việc ác đã sinh, mà 

siêng năng tỉnh tấn. 


2. Vì muốn khiến cho những việc ác chưa sinh 
không cho phát sinh, mà siêng năng tinh tán. 
3. Vì muốn khiến cho những điên thiện chưa 
phát sinh có thé phát sinh, mà siêng năng tinh 
tán. 

4. Vi muốn khiến cho những điều thiện đã phát 
sinh có thể làm tăng trưởnghơn lên, mà siêng 
năng tinh tấn. 

Nhờ nổ lực một lòng siêng năng tinh tấn hành 
bốn pháp này cho nén goi là Tứ chánh cán. 
Nhưng theo Kinh Trung A-hàm 21 Hán tạng 
Kinh Thuyết Xứ 86, tương đương với Trung bộ 
kinh bên Pali tạng M. 148 Chachikka-suttam, 
đức Dao su dạy cho người dé tử thân cán của 
mình rằng: 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về 
bốn chánh đoạn, Tỳ-kheo đối với pháp ác bất 
thiện đã sanh, vì để đoạn trừ chúng nên khởi 
ước muốn, nỗ lực hành, tinh cần, dốc hết tâm, 
đoạn trừ. Đối với các pháp ác bất thiệnchưa 
sanh, vì để chúng không phát sanh nên khói 
ước muốn, nỗ lực hành, tinh cần, dốc hết tâm, 
đoạn trừ. Đối với các pháp thiện chưa sanh, vì 
để cho phát sanh nén khởi ước muốn, nỗ 


lực hành, tinh cân, dốc hết tâm, đoạn trừ. Đối 
với các pháp thiện đã sanh, vì để chúng kiên 
trụ, không bị quên lãng, không bị thoái hóa, 
được bồi bó tăng tiến, được phát triển rộng 
rõi, được viên mãn cụ túc, nên khởi ước 
muốn, nỗ lực hành, tinh cần, dốc hết tâm, 
đoạn trừ. A-nan, bốn chánh đoạn này, ông hãy 
nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói 
và dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu về bốn 
chánh đoạn này, ho sẽ được an ổn, được sức 
lực, được an lạc, thân tâmkhông phiên 
nhiệt, trọn đời tu hành phạm hanh." 

Ở đây, đức Đạo sư cũng đứng trên lập 
trường nhân quả “Chỉ ác hành thiện” mà Ngài 
dạy cho chúng đệ tử của mình phương 
pháp nổ lực siêng năng tinh tấn đoạn trừ: Một 
mặt ác đã sinh và chưa sinh, đoạn trừ chúng 
bằng cách không được tái phạm cùng, nổ 
lực ngắn ngừa không cho phát sinh và, mặt 
khác siêng năng tinh tấn đọan trừ ma 
tâm biếng nhúc, nổ lực phát huy nuôi 
dưỡng lớn thêm hơn, thành tựu những điều 
thiện đã phát sinh rồi và, nó lực khởi phát 
những ước muốn, trạo điều kiện để cho những 


điều thiện chưa phút sinh xuất hiện trong cuộc 
sống, sinh hoạt hằng ngày của mỗi hành 
giả chúng ta, ngày càng hòan thiện hơn. Đây 
là bốn phương tiệnđược đức Đạo sư chỉ dạy 
cho tôn giả A-nan để dạy lại cho những Tỳ- 
kheo còn nhỏ tuổi một cách tổng quát được áp 
dụng hằng ngày trong hiện quánqua việc 
đoạn trừ ác pháp và nuôi lớn hành thiện. 

Ở chỗ khác như trong kinh Tăng nhất A-hàm 
18, tương đương Tứ chánh cần Pali, D 33 
Sangiti (R. iii.221) Cattaro Sammappadhana. 
Báy giờ, Thé Tôn báo các Ty-kheo: 
«Ty-kheo khóng phóng dát tu bón y doan, tu 
tập nhiều tứ y đoạn. Những gi là bón? Ở đây, 
Ty-kheo, pháp tệ ác chưa sanh, tìm 
cầu phương tiện khiến không cho sanh, tâm 
không rời xa, hằng muốn khiến nó không sanh. 
Pháp té ác đã sanh, tìm cầu phương tiện khiến 
diệt, tâm không xa lia, hằng muốn khiến 
diệt. Phúp thiện chưa sanh, tìm cầu phương 
tiện khiến sanh. Pháp thiện đã sanh, tìm 
cầu phương tiện khiến tăng nhiều, không để 
thoái thất, tu hành đầy đủ, tám ý không 
quên.” Trong kinh này tuy ngoài hình thức lời 


dạy có khác, nhưng vé ý nghĩa thì cũng như 
các kinh trên nhằm loai bỏ trước hết là ba 
nghiệp ác của thân khẩu ý trong tác 
nhân trực tiếp sinh ra quá khó cho tương lai 
gần và xa theo nhân quá nhị nguyên và, mặc 
khác hòan thành tác nhân thiện cũng thuộc ba 
nghiệp thân khẩu ý trong việc hoàn thành quả 
vui gần hay xa trong tương lai dành cho 
những cán cơcòn lệ thuộc vào ba cõi sáu 
đường luân hồi sinh tử. Ở đây đức Đạo sưcũng 
đặt nặng vấn đề cần thiết của mọi sự nổ 
lực tinh cần đoạn trừ pháp ác bất thiện không 
cho sinh, nếu lỡ đã phát sinh rồi thì vẫn phải 
nổ lực ăn năng hối lỗi không tái phạm lại nữa, 
và canh giữ cái tâm của hành giả trong mọi ý 
nghĩ mọi hành động một cúc liên tục trong việc 
làm thanh tịnh hóa ba nghiệp ác và, hòan 
thành ba thiện nghiệp một cách đầy đủ cũng 
qua ba nghiệp thân khẩu ý. 

Cũng theo Tăng nhất A-hàm 18 thì bốn chánh 
doan nếu tu áp thực hànhdáy đủ thì tám ý 
không quên; tức là trong ý lúc nào cũng nhất 
quyết thực hành việc đoạn trừ ác pháp và thực 
hành thiện pháp. Cho nên gọi Tú y đọan. Ngoài 


ra đối với trong ba nghiệp thân khẩu y nó rất 
cần moi sự nổ lực siêng năng doan trừ trong 
việc chỉ ác hành thiện. Như vậy Tứ chánh 
đoạn là tối thẳng. cho nên nó cũng được gọi 
là Tứ chánh tháng. 

Và cũng như ý nghĩa của các kinh trên, nhưng 
tiến lên một bậc nữa, dức Đạo sư theo căn 
cơ của môn hạ mình dạy vê bốn pháp này chi 
tiết hơn như trong kinh Tạp A-hàm 31 thuộc 
Hán tạng, tham chiếu S. 49.1-12. Gangð- 
peyyala, tương đương Cf. D. 33. Sangiti, của 
Pali.thi bốn chánh đoạn này được đức Dao 
sư dạy và có những cách đặt tên cho bốn hình 
thức này cùng mỗi ý nghĩa của chúng định 
nghĩa khác nhau trên hinh thứckhi Ngài dạy 
cho các đồ đệ của mình từ kinh 875-879. Trong 
năm kinh này về hình thức tên gọi của bốn 
chánh đọan này là nhật thống, nhưng trên 
mặt nhận thức và định nghĩa thì có khác nhau 
về mặt triển khai chi tiết và đi sâu hơn những 
kinh mà chúng tôi vửa đề cập đến. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có bốn Chánh đoạn. Những gì là bốn? Một 
là đoạn đoạn, hai là luật nghidogn, ba là tùy 


hộ đoạn, bón là tu đoạn.” 

“Thế nào là đoạn đoạn? Tỳ-kheo, pháp úc bất 

thiện đã khởi thì đoạn trừ, khởi dục, phương 

tiện, tinh cần, nhiếp tâm gìn giữ. Đó gọi 
là đoạn doan. 

"Thé nào là luát nghi doan? Pháp ác bát 
thiện chưa khởi thi không cho khói, khói 
duc, phương tiện, tinh cần, nhiếp tâm gin giữ. 
Đó gọi là luật nghidogn. 

“Thế nào là tùy hộ đoạn? Pháp thiện chưa 
sanh thì khiến cho sanh khởi, khởi dục, phương 
tiện, tinh cần, nhiếp tâm gìn giữ. Đó gọi là tùy 

hộ doan. 

“Thế nào là tu đoạn? Pháp thiện đã khởi, 

khiến tu tập thêm ích lợi, khởi dục, phương 
tiện, tinh cần, nhiếp tâm gìn giữ. Đó gọi là tu 
đoạn.” Ở hình thức này tuy đức Đạo sư có đặt 
cho bốn chánh đoạn này mỗi pháp một tên 
riêng và, cũng theo đó mà ý nghĩa của chúng 
được xác lập theo ý nghĩatên gọi của chúng. 
Cách thứ nhất là đoạn doan tức là không 
những doan trừ những pháp ác bát 
thiện chúng ta đã từng lỡ tạo ra bằng cách 
không ăn năn hối cải và đoạn trừ không thân 


miệng ý tái phạm nữa. Cách thứ hơi là luật 
nghi đọan ở đây cần siêng năng nổ lực giữ 
gìn tâm ý thân miệng mình không cho phạm 
phái những sai lầm chưa phát sinh bằng 
cách giữ gìn luật nghi đối với thân miệng ý 
không cho phát sinh. Cách thứ ba là tùy hộ 
đoạn, tức những pháp thiện thi hành giá phái 
nổ lực khiến cho sinh khởi bằng vào những 
ước muốn, bằng những nổ lực tinh cần tiến lén 
để đạt những ước muốn và nhiếp tâm giữ gìn. 
Cách thứ tư là tu đoạn, là những pháp 
thiện đã đuợc hành giả thực hành bằng vào ý 
nghĩ hành động của thân của miệng, không 
những chỉ thực hành tu tập một lần mà còn nổ 
lực tu tập, huán tápnhiéu hơn nua, để 
cho pháp thiện càng ngày càng tăng trưởng và 
hòan thiện hơn trong việc thực hiện hành 
thiện. Và bài kinh cuối cùng của loạt kinh trên 
đức Dao sư dạy về bốn chánh doan, được 
Ngài triển khai khúc hơn một chút về 
cách phân chia cũng như tiến sâu và chi 
tiết hơn, trong những ý nghĩ cử chỉ hành động 
của hành giả. Ngoài những chỉ tiết về 
bốn phương tiện chỉ ác hành thiện trên, ở đây 


chúng còn tùy thuộc vào giới của các căn 
thuộc luật nghi và nhờ các đối tượng cảnh bên 
ngoai các tướng tam-muội chân thật khi định 
như tướng xanh bầm, tướng sình chướng, 
tướng mưng mủ, tướng hoại, tướng thú ăn 
chưa sach mà khéo léo nó lực báo vệ hộ tri tu 
tập không cho thối thất. và cuối cùng cách thư 
tư được đức Đạo sư chỉ cho hành giả nào tu 
tập bốn niệm xứ tức là thực hành tu đoạn. Đức 
Phật dạy: 

“Có bốn Chánh đoạn. Những gì là bốn? Một 
là đoạn đoạn, hai là luật nghiđoqn, ba là tùy 
hộ đoạn, bốn là tu đoạn.” 

“Thế nào là đoạn đoạn? Tỳ-kheo, pháp úc bất 
thiện đã khởi thì đoạn trừ, khởi dục, phương 
tiện, tinh cần, nhiếp tám gìn giữ; pháp ác bất 
thiện chưa khởi, thì không cho khởi, khởi 
dục, phương tiện, tinh cần, nhiếp tâm gìn 
giữ; pháp thiện chưa sanh, thì khiến cho sanh 
khởi, khởi dục, phương tiện, tinh cần, nhiếp 
tám gin giữ; pháp thiện đã sanh, thì khiến 
cho tu tập thêm lợi ích, khởi dục, phương 
tiện, tinh cần, nhiếp tâm gìn giữ. Đó gọi 
là đoạn doan. 


“Thế nào là luật nghi đoạn? Tỳ-kheo khéo 
phòng hộ căn con mắt, giữ kínchặt, chế ngự, 
tiến hướng. Cũng váy, đối với các cán tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý, khéo phòng hộ, giữ kín chặt, chế 
ngự, tiến hướng. Đó gọi là luật nghi đoạn. 
“Thế nào là tùy hộ đoạn? Tỳ-kheo đối với mỗi 
một tướng tam-muội chân thật, như tướng 
xanh bầm, tướng sình chướng, tướng mưng 
mủ, tướng hoqi, tướng thú ăn chưa sach mà 
khéo bảo vệ hộ trì, tu tập, giữ gìn, không khiến 

cho sút giảm. Đó gọi là tùy hộ đoạn. 
“Thế nào là tu đoạn? Tỳ-kheo nào tu tập bốn 
Niệm xứ, thì đó gọi là tu đoạn. ” 

Riêng bản kinh này bốn cách theo tên gọi được 
phân bố trở lại và thêm vào những chỉ tiết rõ 
ràng hơn trong mỗi chức năng của từng tên 

gọi không còn như trước nữa. Chức 

năng của đoạn đoạn nay bao hàm cả bốn công 

việc cùng lúc cho việc chỉ ác hành thiện nói 
chung và, vai trò của luật nghi doan dành cho 
việc phòng hộ, giữ kín chát, ché ngự, tiến 
hướng của các cán mát tai, mũi, lưỡi, thân và 
ý thuộc về giới, trong việc tiếp xúc các cảnh 
bên ngoài như sắc thinh, hương, vị, xúc và 


pháp. Trong khi cách thứ ba dành cho định 
dé bảo hộ, giữ gin trong việc thực hành lúc tu 
tập phải nhờ vào các tướng như tướng xanh 
bám, tướng sinh chướng, tướng mung mủ, 
tướng hoại, tướng thú ăn chưa sạch, để hành 
giả quán mà đối trị các bệnh chấp vé thanh 
tịnh của thân mà nhìn ra được những tuớng 
đó là như thátbát tịnh. Và cách còn lại là cách 
quán khi hành giá tu tập Tứ niệm xứ (tru) 
với mục đích đề phòng và đình chỉ để đọan trừ 
tất củ những tạp niệm vọng tưởng khởi lên 
khi hành giá tu tập. 
Bán kinh này tương đương với bản Pali: D. 33. 
Sangiti: 
Đoạn doqn: (раһапа-радћһапа), tinh cần để 
đoạn trừ. ... Tham chiếu, 

D. 33. Sangiti: katamafic'avuso pahana- 
padhanam? Idh' avuso bhikkhu uppannam 
kama-vitakkam nadhivaseti pajahati vinodeti 
... Ở đây, ty kheo, duc tầm đã khởi, không thừa 
nhận nó, đoạn trừ nó, tiêu diệt nó. 

Luật nghi doani: (samvara-padhana), tinh 
cần phòng hộ (ché ngu). 

Tham chiếu, D.33: katamañ с’ avuso samvara- 


padhanam: Id 'avuso 
bhikkhu cakkhuna гарат dsva na nimittaggahr 
hoti ..., Thé nào là tinh cànphóng hó? Ty 
kheo sau khi tháy sác bói mát, khóng cháp thü 
tu'óng... 
Tùy hộ đoạn: (anurakkhana-padhana), tinh 
cần thủ hộ. 

Cf. D.33: katamafi с’ avuso anurakkhana- 
padhanam? Id' avuso bhikkhu 
uppannam bhaddam samadhi-nimittam 
anurakkahti... Thé nào là tinh cán 
thü hó? Ty kheo thü hó dinh tu'óng (dáu hiéu 
cua định) tốt dep đã khói 
lén... 

Tu đoạn: (bhàvana-padhana), tinh cán tu tập. 
Cf. D.33: (...) Idh' avuso bhikkhu sati- 
sambojjhangam bhaveti ..., ở đây 
ty kheo tu tập niệm giác chi... 

Đó là những kinh mà đức Dao su đã tùy 
nghi vào cán cơ của món dé mà nói pháp được 
ghi lai. Ngoài ra chüng ta cüng tim 
thấy bón phương tiệnnày cũng được ghi lai 
trong các bộ luận như Раі Ty-bà-sa luận 
96; Dai Trí Độ luận 19; Du-già-sư-địa luận 29, 


57, 96 v.V... 
Riêng ở đây Theo Dai Ty-bà-sa luận 141 ghi lại 
thì bón phương tiện này có khá năng chính 
doan trừ tất cà moi thứ phiền não. Cho nén gọi 
là Tứ chánh đoạn. Cũng theo bộ luận này thì, 
hai phương tiện trước liên quan đến việc 
đoạn trừ phiên não chướng, và hai phương 
tiện sau có liên quan đến việc doan trừ sở tri 
chướng. Ó đây tứ chánh doan nếu theo vi 
của Tứ thiện căn thì bốn phương tiện này chủ 
yếu đang ở trong thời gian tu tậpthuộc noãn 
vị, tức thuộc giai doan phàm phu vị chuẩn bi 
tiến vào địa vị của các bác Thánh. Đó là những 
gì chúng ta tìm thấy vị trí của bốn phương 
tiệntu tập hành giá chúng ta, nếu hòan thành 
bốn phương tiện này một cúch rốt ráo thì nhân 
đây là hành trang để hội nhập Thánh vị. 
Tóm lai, 
Qua Tứ chánh đoạn này, hành giá nếu tu 
tập trong hiện quán theo chỉ ác hành thiện 
thì quả vị của các bậc Thánh đang nằm trong 
tầm tay của moi hành giả qua việc thanh tinh 
hóa ba nghiệp thân khẩu ý. Đây là 
một phương pháp không có gì gọi là khó khán 


cho lắm nếu hành giá nổ lực siêng năng tinh 
tấn trong việc kiểm sóat ý nghĩ, hành động của 
mình một các miên mát để doan trừ moi 
thứ tạp nhiễm của vọng và, làm chủ được ý 
nghĩa và hành dộng của chúng ta trong việc 
chỉ ác hành thiện. Vì vậy cho nên Kinh 
Tứ chánh đoạn này được đức Dao sư liệt 
kê vào một trong bảy hành pháp của Ba mươi 
bảy phẩm trợ dao cán thiết dành cho 
những hành giả muốn di vào con đường Thánh 
đạo thật sự. 
TỨ THẦN TÚC 
(Catvara-rddhipadah) 
Tứ thân túc là hành pháp thứ ba sau Tứ niệm 
trụ và, Tứ chánh cần thuộc bảy hành phẩm 
trong ba mươi bảy phẩm dao. Hai hành phẩm 
đầu nghiêng hàn về phần phát triển trí tué hơn 
là định, để cân bằng về hai mặt định 
tuệnên cần phải phát triển định trong chiều 
hướng quán bình này, hành giäphỏi cần Tứ 
thần túc để nhiếp tâm. Thần ở đây chỉ cho cái 
đức linh diệu, còn túc tức là chỉ cho định là nền 
tủng chỉ nơi nương tựa dé phát sinh quả 
đức linh diệu. Đây là bốn pháp thiền dinh, là 


bốn thứ phương tiện giúp hành giả thành 
tựu các tam-ma-dija (samadhi-chánh định). 

Theo luận Câu ха 25: "Vi sao định gọi là thần 

túc? Vì các công đức lỉnh diệu thù thắng đều 

nương nơi bón pháp này mà dinh được thành 
tuu". 

Tứ thân túc còn gọi là Tứ như ý túc, ở đây có 
nghĩa là mọi thành tựu được theo như sở 
nguyện của hành giả khi tu tập bốn pháp 
này. Tứ thần tücphan ngữ gọi là catvara- 

rddhipadah, pali goi là cattãro iddhi-pada, là 
bón pháp làm nên táng, nơi nương tựa phát 
sinh ra các thứ công đức thiền dinhcho hành 
giả và, kết quá của chúng theo như ước muốn 
của người tu tập. Theo luận Trí Độ 19: “Hỏi: 
Trong Tứ niệm xứ, tứ chánh cần đã có định, tại 
sao không gọi là như ý túc? Đáp: chúng tuy có 
định, nhưng định lực rất yếu, còn trí tuệ tinh 
tấn lực thì nhiều, nén hành giá không 
được như ynguyén. Bốn loại định đó là Dục 
làm chủ sẽ đắc dinh, Tinh tán làm chủ sẽ đắc 
định, Tâm làm chủ sẽ đắc định, tư duy làm chủ 
sẽ đắc định”Nhờ sức mạnh của bốn pháp này 
dẫn phát các loại thần dung mà sản sinh ra 


tam-ma-dia (chánh định). 
Bốn định ấy là: 
Dục thân túc 
Tinh tấn thân túc 
Tâm thần túc 
Quán thần túc. 
1. Dục thần túc, nói cho đầy đủ và chính 
xác hon thì gọi là Dục tam-ma-địa doan 
hành thành tựu thân túc (Srt: chanda- 
samadhi-prahana-samskara-samannagata- 
rddhi-pada, Pali: chanda-samadhi-padhana- 
samkhara-samannagata-iddhi-pada) Thién 
dinh phát khởi là nhờ sức manh của ý muốn tư 
tưởng mà đạt được thần thông. Dục ở đây chỉ 
cho ước muốn, mong cầu một cách thiết tha, 
mong muốn dat được những gi đang ở ngóai 
tầm tay hành giả; hay mong cầu những ước 
muốn của chúng ta cho dénkhi đạt 
được những sở nguyện đó mới thôi, theo 
nghĩa dục như ý túc. Ở đây chúng ta phải phân 
biệt được những mong muốn này chúng theo 
chiêu hướng nào? Chúng câu hữu với giải 
thoát hay vô minh? Tại sao đức Đạo sư lại day 
cho chúng ta thực hành "duc", theo phương 


pháp này, trong khi ở nơi khác Ngài dạy dục là 
pháp đứng vào hàng thứ nhất của căn 
bổn sinh tử hành giả phải tránh? Rõ ràng ở 
đây, đức Đạo sư đã đứng trên chiều hướng 
giải thóat để đưa hành giả đến Thánh dao thì, 
đây dục là con đường hướng 
thượng đưa chúng ta đi đến con đường giải 
thoát của các bậc Thánh, chứ không phái con 
đường đưa chúng ta di vào sinh tử luân hồi. 
Vậy dục, mong muốn ở đây chúng câu hữu với 
giải thóat chứ không phái câu hữu với vô 
minh, hậu quá tất yếu cua sinh tử luân hồi. 
Qua những phân biệt trên, cho chúng ta nhận 
thức được một cách rõ rùngrằng tánh chát của 
dục ở đây, chúng mang mâm móng hướng 
thượng giải thoát; vì vậy cho nên chúng di 
ngược lai với những thứ mong muốn dục 
vọng thấp hèn để thỏa mãn thú tánh, 
những tham vọng trói buộc thế gian, đó là thứ 
dục cua tội lỗi, chúng ta nên diệt trừ tán góc 
rễ. Vì vậy những mong muốn hướng thượng, 
giải thóat, an vui, như mong muốn sống một 
cuộc sống tốt đẹp, thanh cao, hay mong 
muốn dat được giỏi thoát, ra ngoài bién 


khổ sanh tử thì, đó là những thứ mong muốn 
hợp tình hợp lý, đức Đạo sư luôn luôn khuyến 
khích chúng ta nên nổ lực thực 
hành những pháp nhu'váy, nhu dục thần 
túc này chẳng hạn. Hành giả mong 
muốn thành tựuphúp thiền định mà mình 
dang tu, thì trước hết phái thiết lập dục 
nguyện và nổ lực thực hành mong dat đến cứu 
cánh mà mình đã chọn như chứng các 
đạt Thánh quả. Thứ mong muốn này rất cần 
thiết cho hành giả trong lúc thực hành; nếu 
không có chúng một cách thiết tha, mãnh liệt 
thì, chúng takhó mà đạt được cứu cánh giỏi 
thoát. Thật ra, bản thân của dục tự nó không 
tốt, không xấu, không thiện, không ác, không 
đúng không sai, những chúng sẽ trở nên tốt 
xấu, thiện ác, đúng sai, khi con người áp đặt 
lên nó những cái đó rồi hợp thức hóa cho nó 
những cái mà chính nó không có, để rồi từ đó 
dục trở nên hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc thiện, 
hoặc ác, hoặc đúng hoặc sai... Ở đây, đức Đạo 
sư không bao giờ chủ trương diệt dục, mà 
Ngài chủ trương hành giả muốn giải thóat thì 
trừ bỏ dục vọng câu hữu với vô minh, vì dục 


câu hữu với vô minh là dục xốu, dục, bất thiện, 
duc sai, chúng sẽ đưa hành giá đến bến 
bờ sinh tử luân hồi khó dau, còn ngược lại nếu 
muốn giải thóat tất cá những khó dau của sinh 
tử luân hồi thì, hành giáphái chuyển đổi trừ di 
những thứ dục câu hữu với vô minh thành dục 
câuhữu với giải thóat. Vậy diệt dục ở đây tức 
là diệt dục vọng, diệt những mong muốn xấu 
xa thấp hèn, làm cho hành giả phải doa vào 
các hàng súc sanh, địa ngục, nga quy, chứ đâu 
có diệt luôn củ những dục nguyện, 
những mong ước hiền thiện tốt đẹp của hành 
giả. Như vậy chí nguyện, dục nguyện của hành 
giá về ý muốn tư tưởng để phát khởi thiền 
định đạt đượcthần thông là mong 
muốn hướng thượng giải thóat hành giá cán 
phải nuôi dưỡng và nổ lực thực hành cho 
đến khi nào đạt được như những mong muốn 
của mình mới được. Đây là pháp tu thứ nhất 
cua tứ thân túc. 
2. Tinh tấn thần túc, nói cho đầy đủ và chính 
xác hơn thì goi là Tinh tántam-ma-dia đọan 
hành thành tựu thân túc (Srt: virya-samadhi- 
prahana-samskara-samannagata-rddhi-pada, 


Pali: virya-samadhi-padhana-samkhara- 
samannagata-iddhi-pada) Thién dinh phát 
khói là nhờ vào sức tinh tán nổ lực tu 
táp cua hành giá. Khi hành giá dá có mong cáu 
ước muốn rồi mà không có sự tinh tán nói lực 
để thực hành tu tập thì ước muốn đó cũng 
thành vô dụng, chỉ có trên lý thuyết thôi, mà 
trong thực tế thì là con số không. Do đó tinh 
tấn nổ lực là điều kiện tất yếu để hòan thành 
bổn nguyện của hành giả. Siêng năng thực 
hành tu tập là nhân tố thứ hai sau mong cầu 
ước muốn dé cho hành giả hòan thành kết 
quá tốt đẹp sau này. Sự mong muốn của chúng 
ta dù tốt đẹp đến đâu đi nữa mà cá nhân mỗi 
người không tự nổ lực siêng năng, bền lòng 
vững chí tin tưởng vào pháp tu của mình 
để thực tập cho mình thì, cho dù chúng ta có 
hàng trăm ước muốn mong cầu tốt đẹp đi 
nữa, mà không tinh cần tinh tấn nổ lực thực 
hành tu tập thì, những muốn đó muôn đời 
cũng chỉ là ước muốn suông, cũng chỉ là những 
ước muốn trên lý thuyết mà thôi. 

Ở đây, tinh tấn siêng năng nổ lực không phỏi 
chỉ là sự hàng hái, bồng bột trong nhất thời, 


như ngọn lửa rơm cháy bùng lên rồi sau đó tắt 
liền, mà sự tinh tấn nó lực ở đây phái miên 
mát, lúc nào cũng thực tập không bao giờ gián 
đoqn. Trong kinh Di Giáo đức Đạo sư có dạy: 
" ..Nhu người айі cây lấy lửa, cây chưa nóng 
đã thôi, tuy muốn được lửa, nhưng khó thể 
được. 

Sự siêng tinh tấn tu tập của hành giả ở đây 
cũng vậy, không nên như người dùi cây tìm lửa 
kia. Muốn dat được thiền định thì, lúc nào 
cũng phái siêng năng tinh tán nổ lực liên tục và 
đầy đủ mới dạt được kết quả như chúng 
ta mong muốn. 

3. Tâm thân túc, nói cho đầy đủ và chính 
xác hon thì gọi là tâm tam-ma-dia đọan 
hành thành tựu thần túc (Srt: citta-samadhi- 
prahana-samskara-samannagata-rddhi-pada, 
Pali: citta-samadhi-padhana-samkhara- 
samannagata-iddhi-pada) Thién dinh phát sinh 
nhờ sức manh của tâm niệm. Một lòng chuyên 
nhất trụ nương vào sức mạnh của tâm, nên 
định dẫn phát mà khởi lên. Như mát trời tia 
sáng chiếu khắp mọi nơi, ánh sáng của nó bi 
yếu dần di và, trở nên hòa dịu không thiêu 


đốt vạn vật được. Nhưng nếu tia sáng mặt 
trời kia mà qua thấu kính hội tụ thì nó có thể 
thành lửa thiêu đốt bất cứ thứ vật chất nào 
trên thế gian này. Hay như giòng sông lớn, nếu 
bi chia làm nhiều gióng chảy nhỏ thì sức cháy 
của nó bị yếu di. Trái lại, chỉ một giòng suối 
nhỏ, không chảy nhiều đường, cũng đủ 
sứcxuyên thủng đá tång. Hành giả tu tập cũng 
lại như vậy, khi tâm mình định nhất vào một 
đối tượng nào đó một cách chuyên 
nhất thì, vọng tâm sẽ không khởi lên được và 
không bị tán loạn, khi đó không việc gi 
không thành tựu. Phật có dạy trong kinh Di 
giáo: "Chú tâm nhất xứ vô sự bất biện: Chú 
tâm vào một chỗ, không việc gì không thành". 
4. Quán thần túc, nói cho đầy đủ và chính 
xác hon thì goi là quán tam-ma-dia doan 
hành thành tựu thần túc (Srt: vimamsa- 
samadhi-prahana-samskara-samannagata- 
rddhi-pada, Pali: vimamsa-samadhi-padhana- 
samkhara-samannagata-iddhi-pada), Thién 
định phát sinh nhờ sức manhtu duy quán 
sát Phát lý. Hành giá nương vào sức manh tư 
duy quán sátnén dinh dán phát mà sinh khói. 


Quán là dùng trí tué quán sát tư duy ly pháp 
minh dang tu và, nhó dó mà dinh phát sinh và, 
khi dinh dà có thi dinh tué quán binh. Khi quán 
trí này do dinh phát sanh thi, trí này là tinh trí, 

chính vì nhờ tinh cho nên nó có thể thông 
đạt thật nghĩa của các phúp trong vũ trụ một 
cách như thật. Đó là bốn pháp thần túc thông 

dụng mà chúng ta thường gặp. 
Ngoài ra theo Câu xá quang ký 25 thì: “Bốn 
pháp này theo vị gia hạnh mà thành lập tên 
thì: 
1/ Dục thần túc, ở đây dục đối với vị của gia 
hạnh mà khởi lên định nầy, vì nương vào 
sức sức mạnh của dục, nên định dẫn phát mà 
khởi lên. 

2/ Cần thân túc, ở đây đối với vị của gia 
hạnh mà siêng năng tu tập định này, nhờ 
nương vào sức mạnh của siêng năng tinh 

tán nên định dẫn phát mà khởi lên. 

3/ Tâm thân túc, ở đây đối với vị của gia 
hạnh nhất tâm chuyên trụ, nhờ nương vào sức 
mạnh của tâm, nên định dẫn phát khởi lên. 
4/ Quán thần túc, ở đây đối với vị của gia 
hạnh, quán sát tu duy lý, nhờ nương vào sức 


manh của quán, nén định dẫn phát mà khởi 
lén. 

Trong dia vị của gia hạnh tuy có nhiêu pháp, 
nhưng bón pháp này là lợi íchtối tháng. Cho 
nên từ bốn pháp này mà gọi tên”. 

Theo Pháp giới thứ đệ sơ môn, phần cuối 
quyển trung của ngài Trí khái Dai sư thì, ở 
trong Tứ niệm xứ là thật tu trí tuệ, trong Tứ 
chánh cần là chính tu tinh tán, như vậy ở đây 
tuệ nhiều, định ít, nén nay phái nhiếp tâm tu 
bốn loại thiền định để quân bình định tuệ, 
mọi sở nguyện đạt được, cho nên gọi là như ý 
túc. 

Qua những kinh luận trên cho chúng ta nhận 
thức rằng đức Đạo sư đã sắp xếp mọi phúp có 
trước có sau theo thứ tự những đối tượng 
dục, tinh tấn, tâm và quán làm nên tảng 
cho hành giả tu tập thiền định trong việc cán 
bằng định tuệ và thành tựu theo như sở 
nguyện của chúng ta đều được goi là như ý 
túc, vì chúng là những đối tượng để cho tất cả 
mọi thứ công đức tu hành, thần lực nương vào 
đó mà phát sanh, và thành tựu theo như ý 
muốn của hành giả. Bốn phép nầy tuy là bón 


nấc thang thứ tự theo nhau, đưa hanh giả 
từ cái nhân hữu lậu mê mờ, đến cái nhân vô 
lậu giỏi thoát. Trước hết, do thường mong 
muốn (duc), cho nên siêng năng nổ lực tu 
tậpdũng mãnh (tinh tấn); nhờ sự tinh tán tu 
tập dũng mãnh, nên phiền não được tiêu trừ, 
nhờ vậy mà tâm được chuyên nhất (tâm), nhờ 
tâm chuyên nhất nên quán trí được thanh 
tịnh (quán), để trở thành năng lực phá tan gốc 
rễ vô minh. Nhưng trong thực tế khi hành 
giả tu tập, chúng phải đồng lúc hiện hữu theo 
luật tốc duyên khởi. 
NGŨ CĂN-NGŨ LỰC 
(Райсапат indriyanam - Paficanam balanam ) 
Ngũ căn và ngũ lực là hai hành pháp thứ tu và 
thứ năm thuộc bảy hành phẩm trong ba mươi 
bảy phẩm trợ đạo. Năm căn và năm lực ở đây 
thuộc nền tảng cán bản thúc айу để từ đó 
phát sinh ra kết quá tùy thuộc vào tác 
nhân tạo ra chúng hoặc thiện hoặc ác, hoặc 
tốt hoặc xấu... Năm cán là nén tủng có khá 
năng sản sinh và tăng thượng các thiện 
nghiệp, thì năm lực chính là sức mạnh để chận 
đứng, triệt tiêu các thế lực vô minh phiền 


não bát thiện và, tác dung các khá năng tăng 
thượng các pháp lành. 
- NGÜ CĂN (Paficanàm indriyanam) ở đây chỉ 
cho nám vó láu cán, là nám nén táng cán dé, 
đưa đến việc sản sinh và, tăng trưởng thiện 
nghiệp, là con đường đưa về Thánh đạo, 
chúng câu hữu với tác dụng tăng thượnggiải 
thóat cho hành giả, cho nên gọi là năm căn. 
Theo Luận Trí Độ 10, giải thì: “Năm cán này là 
nền tång cán bản để phát sanh га tất cá 
các thiện pháp, nên gọi là ngũ сап”. Và theo 
luận Câu-xá 3 thì: “Đối trong pháp thanh 
tịnh thì năm căn này có tác dụng tăng thượng. 
Vì sao vậy? Vì thế lực của chúng có khá năng 
hàng phục tất cả các thứ phiền não, đưa hành 
giả đến Thánh đạo.” Năm căn ấy là: 
Tín căn (Sraddhendriya) 
Tấn cán (Viryendriya) 
Niém cán (Smrtindriya) 
Định cán (Samadhindriya) 
Huệ cán (Ргајйепагіуа). 
1. Tín cán (Sraddhendriya): là lòng tin được 
đặt trên chiêu hướng câu hữuvới thiện 
pháp và đưa đến giỏi thóat, tức là tin một 


các vững chắc vào Tam báo, tin một cách như 
thật vào đạo lý Tứ đế. Lòng tin này được đặt 
trên nền tảng như thật không giống như lòng 
tin mù mờ, vô căn cứ, không thấy, không biết, 
không nghe mà vẫn cứ tin, đó gọi là tin mù 
quán, mê tín dị doankhóng có cơ sở, bất chấp 
sự thật của hầu hết các bộ phái ngoai 
đạo. Lòng tin ở đây là con đẻ của lý trí, là kết 
quá của sự suy luận so sánh đối chiéusáng 
suốt, của sự quan sát tư duy kỹ càng chứ 
không phái của tình cảm dam mé lú lẫn. 
Đức Đạo sư không bao giờ bắt buộc chúng 
ta tin một điều gi mà không tìm hiểu suy xét về 
nó, không giải thích tường tận rõ ràng về 
nó. Vì vậy cho nên Ngài thường dạy cho các đệ 
tử của Ngài là: “Tin Ta mà không hiểu Ta, tức 
là hủy báng Ta!" Lòng tin của chúng ta phát 
khởi từ trítuệ, có xét đoán tìm hiểu một 
cách rõ ràng minh bạch thì, lòng tin đó nó 
mới vững chắc, mãnh liệt. Chính nó là nền 
tảng căn bản phát sinh các hạnh lành, Phật 
dạy: “Tin là mẹ vô lượng công đức”. 
Nhưng hành giáchüng ta tin cái gi cho đúng 
với thiện pháp, đúng với giải thóat? Đó chính 


là tin vào ba ngôi báu: 

a) Tin Phát: Chúng ta biết rằng đức đức Dao 
sư là bác hoàn toàn giác ngóvà, giải thoát tất 
cá mọi vướng bận của khó dau thé gian. Vì 
vậy, hành giảchúng ta lúc nào cũng luôn 
luôn tin tưởng về Phật và, hướng mục 
tiêuhòan thành giác ngộ, cũng như giải 
thoát cuối cùng của chúng ta như chính 
đức Đạo sư đã thân chứng. 

b) Tin pháp: Hành giả chúng ta tin vào Pháp 
là chân lý sống, là pháp nhưthật mà đức Đạo 
sư đã thân chứng và, truyên lại cho những 
người di sau như chúng ta. Hay nói một cách 
khác, pháp đó chính là giáo lý chỉ cho bốn sự 
thật mà đức Đạo sư đã thuyết minh lần đầu 
tiên cho năm anh em Kiều Trần Như tại vườn 
nai. Chúng ta tin tưởng một cách tuyệt đối vào 
những giáo lý ấy, vì người nói ra là đức Đạo 
sư, Ngài đã tự thân tác chứng và, giác 
ngộ được cũng nhờ vào giáo lý ấy. 

c) Tin Tăng: Hành giả chúng ta tin tưởng vào 
Tăng là những người thật hành các giáo lý của 
đức Đạo sư, để tự thanh tinh ba nghiệp thân 
khẩu ý, giác ngộ mình, giác ngộ người khác, là 


những vi đại diện cho đức Рао sudua cao 
ngọn đuốc chánh pháp sáng soi cho moi 
người di theo. Nên hành giả quyết trọn 
đời phái tin tưởng và, quy hướng về Tăng 
để thực hành giải thóat. 

2. Tán cán (Viryendriya): Là sự nổ lực siêng 
năng, tinh tấn dũng mãnhtrong việc thực 
hành tu tập các pháp lành mà hành giả đã lựa 
chọn, không bao giờ để cho thối lui. Nếu hành 
giả đã có lòng tin chắc chỗn vào pháp tu mà 
không nổ lực siêng năng tinh tán thực 
hiện thì, lòng tin suông trên lý thuyết đó sẽ trở 
thành vô dụng, không đưa hành giả chúng 
ta đạt đến cứu cánh giỏi thóat được. 

Nên hành giá nào đã tin tưởng vào Tam báo, 
thì phải luôn luôn nổ lực siêng năng, tinh 
tấn thực hành giáo lý của Phật mà mình đã 
chọn. Theo Nhiếp đại thừa luận thì, tinh tấn có 
ba: 

a) Bi giáp tinh tán: Mác áo giáp tinh tán, là 
một trong những thứ vũ khí lợi hai khi chiến 
đấu với các loại giặc, các loại ma trong đó 
có nói ma ngoại mathì. Trong cuộc chiến đấu 
này hành giả bắt buộc phải cần đến áo 


giáp tinh tán, nó là một trong những lợi khí khi 
xông pha vào trận địa “phiền não”, nó luôn 
luôn động viên và thúc giục hành giả tiến lên 
phía trước một cách cam däm dũng mãnh mà 
không còn sợ sệt ma quán hám hai. Nhờ có áo 
giáp này, nó là một náng lực khiến chúng 
ta hùng dũng tiến tới, không sợ gian nan nguy 
hiểm, không lùi bước trước một trở ngại hay 
một địch thủ nào, nên siêng năng tỉnh tấn là 
một trợ lực rất có hiệu quá cho hành giá trên 
bước đường tu tập thực hành để dat giải 
thóat. 

b) Gia hành tinh tấn: Hành giả luôn luôn nổ 
lực gỗng sức không bao giờ lười nhác dừng 
nghĩ trên bước đường tu tập di đến giỏi thoát. 
Với thứ tinh tán này, nổ lực của sức mạnh tiếp 
sức này tức là chỉ cho những duyên phụ 
thuộc kích thích hành giá chúng ta càng tiến 
lên càng tạo thêm sức manhcaàng hăng, 
còng kích thích phấn chí nhiều hơn và, chúng 
sẽ làm cho hành giá không còn mệt mỏi bién 
nhác nữa. 

c) Vô hỷ túc tinh tấn: Là không vui sướng tự 
mãn với thành quả vừa đạt được trong lúc tu 


tập thực hành mà cho là vừa đủ không cần cố 
gỗng tiến lên nữa. Hành giả khi nào chưa vào 
được Thánh đạo thi dứt khóat phái còn gia 
công gắng sức tu tập mãi mỗi, chứ không chịu 
dừng lại, mà hưởng vui với một quả vị thấp 
kém, tạm thời. Như người đi bộ khi chưa đến 
đích cuối cùng thì, vẫn còn hăng hái tiến bước 
mãi càng nhanh càng tốt, chứ không 
chịu chấm dứt cuộc hành trình của mình với 
dạng lấy lệ, hay cho như vậy là đủ bằng 
cách an phận nghỉ ngơi mái trong quán tro 
bên đường, làm cho tiến độ càng ngày càng 
suy giãm tốc độ dần cho đến khi quên 
mất mục đích nơi đến cuối cùng của mình. 
3. Niệm căn (Smrtindriya): Mục tiêu của niệm 
là nhớ nghĩ đến những pháp câu hữu với giải 
thóat, giúp hành giả nếu muốn đạt được muc 
đích thì, cần phải nhờ vào những pháp phương 
tiện trợ duyên pháp hành của mình. Nhớ nghĩ 
ở đây liên quan đến: 
a) Niệm thí: Là nhớ nghĩ đến việc tu tập bó 
thí. Hành giả ở đây ngoài việc tự làm lợi cho 
chính mình, mà còn phải lúc nào cũng phải nhớ 
nghĩ đến việc đem tài sản bố thí cho 


người nghèo khổ; đem hùng lực vô úy của 
chính mình cứu giúp cho những người sợ 
hãi nhút nhát; đem chánh phápchỉ giáo bày vẽ 
cho người si mê, khiến họ hết khổ được vui 
như mình. 

b) Niệm giới: Là nhớ nghĩ đến việc trì tịnh 
giới để đoạn trừ các phiền nãonghiệp 
chướng mà hành giả đã lỡ tạo ra trong quá 
khứ gần hay xa và, ngăn ngừa những nghiệp 
nhân ác bất thiện có thể xảy ra trong hiện tai, 
cùng làm tăng trưởng mọi pháp lành 
trong quá khứ qua những tác nhântrong hiện 
tại. Hành giả ở đây cũng vậy ngoài việc tự 
lợi cho chính mình trong việc giữ gìn giới 
cho thanh tịnh mà còn ảnh hưởng hỗ 

tương đến mọi người chung quanh qua việc 
sống với người trong một cộng đồng cọng 
hưởng qua ba loại Giới: 

- Nhiếp luật nghi giới: Những giới điều để ngăn 
cám các tác nghiệp thô xấu qua các oai nghi có 
thể xảy ra trong hiện tại, đồng thời cùng 
lúc đoạn trừ các nghiệp chướng nơi thân 
tám có thể xảy ra trong tương lai. 

- Nhiếp thiện pháp giới: Những giới điêu được 


đặt ra đúng pháp và lợi íchchúng câu hữu với 
giải thóat. Hành giả tu tập thực hành giữ 
gìn theo nó thì, có thể thành tựu tất cả mọi 
phúp lành trong tương lai. 

- Nhiêu ích hữu tình giới: Những giới điều đưa 
đến làm lợi ích an lạc cho tất cá chúng 
sinh khi hành giả thực hành tu tập giữ 

gìn chúng. Vì sự tương quan tương duyên 
sinh khởi nên một khi hành giả thành tựu pháp 
tu thì tất cá déu cùng lúc thành tựu trong 
sự hiện hữu đồng thời của chúng. 

c) Niệm thiên: Lúc nào hành giả cũng nhớ nghĩ 
đến sự giàu sang vui sướng của chư 
thiên và, bố thí trì giới để tạo ra các thiện 
nghiệp cho tương lai thì chắc chán sẽ hưởng 
được moi thứ công đức này khi thọ thân trời 
phóng ra ánh sáng, không đâu là không chiếu 
tới. như Kinh Tăng Nhất A-hàm 2 phẩm Quảng 
diễn đức Đạo sư dạy: “Nếu có Tỳ-kheo nào, 
chánh thân chánh ý, ngồi kiét già, cột niệm 
phía trước, không tưởng nghĩ đến việc khúc, 
chỉ nhớ nghĩ đến trời, thân khẩu ý thanh 
tịnh không tạo ra các việc xấu. Giữ 
gìn giới, thành tựu thân giới thì, thân phóng ra 


ánh sáng, không đâu không đến... lúc nào 
cũng nhớ nghĩ đến trời không bao giờ quên thì, 
sẽ thu được moi thứ công đức thiện пау.” 
Hay Nhiếp Đại Thừa luận thì nói: “Niệm Thiên 
là an trụ vào bốn món thiền định”. Vậy niệm 
thiên là nhớ nghĩ đến cách tu tập bốn 
thiền định, để thanh lọc sạch hết tất cá phiền 
não mà giải thóat. 

4. Định căn (Samadhindriya): Định nói cho đủ 
là Chánh định dịch nghĩa từ chữ Samadhi 
phiên âm là Tam-ma-dia. Định là khiến tám 
hành giá tru vào một nơi, một chó để lắng 
tâm yên tịnh, chuyên chú vào chánh pháp, 
không cho tâm hành giả tán loạn mà quán 
sát suy đạt thật nghĩa của nó. Còn căn phạn 
ngữ goi là indriya bao ддт vừa có nghĩa tàng 
thượng vừa có nghĩa sinh khởi. Do đó định 
cán có nhiệm vụ khiến cho tâm hành giả dừng 
lại một chỗ, không vi hòan cánh ngoai tai mà 
sức thiền định bị dao động; vì sức thiền 
dinh này có khá năng sinh khởi ra mọi 
thứ công đức và làm chúng tăng trưởng lén. 
Cho nên gọi là căn. Theo Thành duy thức 
luận 9, trong Thập độ tam hành, độ thứ thứ 


năm là Thiên độ tam hạnh thì tịnh lự (định) có 
thé chia làm ba bác: 

a) An tru tinh lu: Dé tám an tru vào dinh, 
nén vong tu'óng khóng có co hói dé khói lén, 
nhờ vậy mà hành giá di sáu vào trong thiền 

định và, từ đó phiền não được diệt trừ. 

b) Dẫn phát tinh lu: Nhờ phiền não đã được 
đoạn trừ nên trí tué được hiện hữu phát sinh 
các thứ công đức thù thẳng. 

c) Biện sự tịnh lự: Nhờ đã phút sinh các 
thứ công đức viên thành, nén thường làm lợi 
ích cho tất cả chúng sanh; cứu độ chúng 
sanh giải thoát sanh tử, chứng đắc Niét-bàn. 
5. Huệ cán (Ргајћепагіуа): Quán trí phát sinh 
được nhờ trong định và, cũng từ đó mà hành 
giá hiểu rõ được chán lý như thật của muôn 
pháp. Quán datchán lý goi là tué; khi trí 
huệ đầy đủ thì tất củ moi thứ phiền não tự tiêu 

trü'và, các năng lực thiện pháp xuất 
hiện, thành tựu trọn vẹn mọi thứ công 

đức, cho đến lúc thành đạo. Cho nên gọi 

là Huệ căn. Theo Nhiếp Раі Thừg, trí huệ có ba 
thứ: 

a) Vô phân biệt gia hành hué: Trí tuệ nầy 


không còn có sự phân biệt nữa, nhưng còn cần 
phải thực hành thêm, nghĩa là còn cân sự dụng 
công tu hành, để thành tựu hoàn toàn trí vô 
phân biệt. Vì thế, nên gọi là “vô phân biệt gia 
hành huệ”. 

b) Vô phân biệt huệ: Trí huệ nầy không còn có 
sự phân biệt và, cũng không cần phải thực 
hành thêm nữa vì nó đã đầy đủ và thuần phục. 
Nhờ trí huệnày, mà hành giá thể chứng 
nhân như một cách tự tại. 

c) Vô phân biệt hậu đắc huệ: Còn gọi là hậu 
đắc trí, là trí huệ có được sau khi đã chứng 
được chân như. Trí huệ này không còn phân 
biệt nữa hoàn toàn sáng suốt, tỏ ngộ được 
thật nghĩa của các pháp. Chư Phật nhờ hậu 
đắc trí nầy mà thi tác vô lượng công đức, 
để cứu độ chúng sanh. Nói một cách tổng quát 
giản dị, huệ căn là trí huệ nhờ thiền định làm 
lặng sạch có được. Nó thông đạt được sự 
thật của các pháp; nó là nên táng phát sanh 
ra mọi việc vĩ đại để giải thoát chúng sinh ra 
khỏi khó dau. 

Tóm lại vì Năm cán này là nền tảng có khá 
năng sinh sản ra tất cả các pháp thiện, nén goi 


là năm căn. Hơn nữa “căn” ở đây nó cũng 
mang ý nghĩa tăng thượng, như trên chúng 
ta đã biết, năm loại căn này cũng có thể khiến 
cho con người sản sinh ra Thánh đạo vô 
lậu nên cũng gọi là cán. Theo Đại thừa nghĩa 
chương 16 nói về ý nghĩa của căn thì, “Vì sức 
mạnhcủa Năm căn này nghiên nặng hơn về 
việc sản sinh ra Thánh đạo xuất thế, nên gọi là 
căn.” Năm loại căn này còn có tác dụng dùng 
để đối trị với những người: không có lòng 
tin (bất tín), biếng nhác (giải đãi), buông 
lung(phóng dật), táy máy thân hình (trạo 
cử), phiền não vô minh, nên cũng gọi là 
căn. Ngoài ra theo phần một quyển 7 Chỉ 
Quán bổ hành truyện hoằng quyết thì, 
người tu hành tuy màn thiện chưa phát, vì cán 
chưa sinh, song nay nếu tu tập năm pháp này 
thi, sẽ khiến cho thiện căn sé sinh ra, nên năm 
pháp này được gọi là căn. 
- NGŨ LỰC (Paficanàm balānām): tức là năm 
lực này có được nhờ vào пат cán tăng 
trưởng sinh ra trong lúc hành giá tu hành, 
chúng chính là sức manh duy tri sự liên 
tục đưa đến giải thóat cho hành giả. Đó chính 


là thân lực của năm căn, chúng có khá 
năng đối trị thế lực của năm chướng. Nói một 
cách dễ hiểu: Ngũ cán như năm cánh tay 
của chúng ta, còn ngũ lựcnhư là sức manh của 
năm cánh tay ấy. 

1. Tín lực (Sraddha-bala): Tức là sức 
manh do tín căn sinh ra, với công năng là phá 
hủy tất cá mọi thứ tà tín. 

2. Tán lực (Virya-bala): Tức sức mạnh do tinh 
tấn cán sinh ra, có công năng phá hủy mọi sự 
lười biếng nhác nhóm của thân và, lúc nào 
cũng siêng năng tinh cần trong việc chỉ ác 
hành thiện,. trong việc thực hành tu tập tứ 
chánh cân. 

3. Niệm lực (Smriti-bala): Tức là sức 
manh do niệm cán sinh ra, hay sức mạnh lớn 
lao bền chắc của niệm cán, với khá năng 
phá hủy mọi thứ tà niệm và, dùng pháp tứ 
niệm xứ để giữ gìn chánh niệm. 

4. Định lực (Samadhi-bala): Tức sức 
manh do định căn sinh ra, với khá năng chống 
phá các thứ loan tưởng, bằng vào chuyên 
tâm thiền định để đọan trừ các dục phiền não. 
5. Huệ lực (Prajfia-bala): Tức sức manh do hué 


cán sinh ra, với khả năng phá hoại các hoặc 
của ba cõi, bằng vào quán ngộ Tứ dé, thành 
tựu trí tué, mà đạt được giỏi thóat. 
Năm lực này vì chúng có công năng phá 
hủy mọi thứ ác pháp nên gọi là năm thứ sức 
mạnh. Theo Trí độ luận 19 thì: “Năm căn tăng 
trưởng, không bị phiền não phá hoai, đó goi là 
lực.” hay: “Thiên ma ngoai đạo không thé làm 
trở ngại, đó gọi là lực.” Nội dung ý 
nghĩa và công dụng của chúng cùng với 
năm vô lậu căn giống nhau, vì Phật giáo là một 
đạo thực tiễn nên việc thực hành thực 
tập những giáo pháp này là cần thiết theo thứ 
tự từ trước đến squ từ trên xuống dưới. 
Những sức mạnh nầy là kết quả đã dat 
đượctừ sự nổ lực tinh tấn siêng năng tu 
tập của Ngũ căn. Nó như là một ngọn lửa 
được bát lên sau khi hành giá dà nỗ lực tinh 
tán co sát hai cáy gó vào nhau dé có két quá 
ngon lửa được sinh ra. 
Tóm lại, Năm cán là nền tảng có khá năng sản 
sinh ra và, làm tăng thượngcúc thiện nghiệp, 
thì năm lực chính là sức mạnh để chận 
đứng, triệt tiêucác thế lực vô minh phiên 


não bát thiện và, tác dung các khá năng tăng 
thượng các pháp lành. Nhu những trinh bày ở 
trên, Ngũ căn và Ngũ lựcvừa là những nên 
tång căn bản phát sinh các thiện pháp và, 
làm tăng thượng vô lượng công đức thù 
thẳng đưa hành giá đến Thánh đạo, vừa có 
khá năng chán đứng tiêu diệt các pháp ác bất 
thiện vô minh, giải thóat moi thứ phiền 
não mà dat niét-bàn an vui; chúng là những 
nền tảng cơ bán dé hành giá làm nhân tư 
lương tốt trong việc thực hiện giải thóat đưa 
về Thánh đạo. 


THẤT GIÁC CHI 
(Saptabodhyangani) 
Thất giác chi là hành pháp thứ sáu thuộc 
bảy hành pháp trong ba mươi bảy phẩm trợ 
đạo. Thất giác chỉ còn goi là Thất Bó-dé phần, 
Thất đẳng giác chi, Thất biến giác chi, Thất 
giác phần, Thất giác ý, Thất giác chí, Thất giác 
chipháp ... Thất giác chi (Saptabodhyangðni): 
Sapta ở đây là chỉ cho số bảy thuộc về số diém; 
Bodhy có nghĩa là giác ngộ, tỏ rõ, hiều rõ; 
angani là chỉ cho chi phần. Vậy theo nguyên 


ngữ của Saptabodhyangani thì được định 
nghĩa như là bảy pháp có khá năng làm trợ 
duyên trong việc triển khai trí tué giác 
ngộ cho hành giá để đạt đến Niét-bàn an vui 
giải thóat. 

Thất Giác chi cũng là một hành pháp rất quan 
trọng đối với việc trợ duyêncho việc đưa hành 
giả từ chỗ khổ đau đến chổ an vui giải thóat, 
sự quan trọng của nó không kém gì các hành 
pháp trên. Ở đây qua bảy pháp giác 
chi này chúng ta thấy có những pháp trùng 
hợp với những chỉ tiết của các hành pháp trên 
như: Niệm, tinh tấn, định giác chi chúng đã 
từng hiện diệntrong những hành phúp trên.... 
Nhưng vì chúng mang tính phổ quát, nên 
sự cần thiết của chúng trong mỗi hành 
pháp không thể không có được, nên sự hiện 
diện của chúng trở thành cân thiết cho 
mỗi hành pháp nói riêng và cho tính phó quát 
cua chüng nói riéng. Vi váy, nén dé tüy 
theo từng loại cán cơ của các hữu tinh chúng 
sanh mà, đức Dao sư chế ra nhiều hành 
pháp để làm trợ pháp trong phương pháp tu 
táp cho hành giá; vi néu trong mói hành 


pháp mà thiếu chúng thì sẽ không hiện khởi để 
đưa đến việc thành tựu trong tu tập của hành 
giả và, sẽ không đưa đến kết quả như chúng 
ta mong đợi được; nên để tùy căn cơ từng 
người, hành giả hợp với pháp môn nào theo 
tên gọi của các hành phúp thì, có thể theo đó 
mà tu tập; tuy đứng vé chi tiết có khác nhau, 
nhưng trên dai thể, về nội dung thì có nhiều 
chỗ giống nhau. Vi váy, nên chúng ta sẽ thấy 
trong pháp môn “Thất giác chỉ" có nhiều chi 
tiết giống như các chi tiết trong các hành 
phápkhác; không những các chi tiết riêng 
trong hành pháp Thất giác chi tự chúng đã có 
sự sắp xếp vị trí khác nhau như trong Kinh- 
luận Đại tạng. Theo Kinh Tạp A-hàm 26, 
Kinh Phật thuyết Đại thừa tuỳ chuyển tuyên 
thuyết chư pháp quyên 2 (T. 15, p. 0777b) và 
Luận A-ty-dat-ma Uẩn Túc quyển 9 (T.26, p. 
494c) thì sự sắp xếp các chi trong hành 
pháp giống nhau, nhưng trong một số kinh- 
luận khác lai có sự sắp xếp khác nhau vé vị trí. 
Có lẽ đây cũng lò do sự sắp xếp tuỳ theo căn 
cơ đối tượng người nghe hay, đó là sự sắp xếp 
theo cúc quan điểm phút triển sau này 


của Phát giáo qua các bó phái. Ở đây người 
viết theo sự sắp xếp của một số đông Kinh- 
Luận và, theo tiến trình hợp logic của tư 
tưởng mà giỏi thích chúng. Theo kinh Tạp A- 
hàm 26 kinh 707 trang, 189c đức Đạo sư đã 
tóm tắc chức năng công hiệu của hành 
pháp Thất giác chi trong việc đối trị những thối 
thất, chướng ngai che phủ tâm hành giá trong 
lúc thực hành tu tập, đức Phật dạy: 

“Có năm chướng, năm cái, phiên não nơi tám, 
có thể làm sút giảm trí tuệvà làm phần chướng 
ngai, chẳng phái minh, chẳng phải chánh giác, 

chẳng chuyển hướng Niét-bàn. Những gi là 
пат? Ро là tham duc cái, sân cái, thùy miên 
cái, trao hối cái, nghi cái. Năm cái này là che 
kín, là bao phủ, phiền não ở tâm, khiến cho trí 
tuệ bi suy giảm, là phần chướng ngai, chẳng 
phải minh, chẳng phải đẳng giác, 
chẳng chuyển hướng Niét-bàn. 
“Nếu là bảy Giác chi, thì chẳng che kín, chẳng 
bao phủ, chẳng phiền nãonơi tâm, tăng 
trưởng trí tuệ, là minh, là chánh giác, chuyển 
hướng Niết-bàn. 
Những gì là bảy? Đó là Niệm giác chi, Trạch 


pháp giác chi, tinh tán giác chi, Hy giác 
chi, Khinh an giác chi, Dinh giác chi, Xà giác 
chi. Nhu bảy Giác chi này chẳng che kín, chẳng 
bao phủ, chẳng phiền não nơi tám, tăng 
trưởng trí tuệ, là minh, là chánh giác, chuyển 
hướng Niết-bàn. ” 

Qua những lời dạy trên thì hành pháp Thất 
giác chi trên tính phổ quát của giá trị có những 
khá năng không những chỉ đối trị các bệnh như 

che kín, bao phủ, tạo phiền não nơi tâm mà, 
còn làm tăng trưởng trí tuệ, chuyển 
hướng hành giả đến Niết-bàn nữa. Và tiếp 
theo đức Đạo sư đưa ra những kết quá của giá 
trị thực tiễn khi hành giả thực hành Thất giác 
chi này, theo thứ tự trước sau dé loại bỏ từ từ 
tất củ những pháp vô minh cáu uế làm mé 
mờ chướng ngai hành giả trong bước đường 

tiến đến thanh tịnh giải thóat như Kinh 711 
trong Tạp A-hàm 26 đức Đạo sư đã dạy Vương 

tử Vô Úy: 

“Nếu Bà-la-món nào có một niệm thù 
tháng, quyết dinh thành tựu; những việc đã 
làm từ lâu, những lời nói từ lâu, có thể tùy 
theo nhớ nghĩ, ngay lúc áy tu tập Niệm giác 


chi. Khi Niệm giác chi đã tu tập rồi, thì niệm 
giác đầy du. Khi niệm giác đã đầy đủ rồi, thì có 
sự lựa chon, phân biệt, tư duy, lúc báy giờ tu 
tập Trạch pháp giác chi. Khi đã tu tập Trạch 
pháp giác chỉ rồi, thì trạch pháp giác đầy du. 
Khi đã lựa chon, phân biệt, suy lường pháp rồi, 
thì sẽ nỗ lực tinh tán; ở đây, tu tập Tinh tán 
giác chi. Khi đã tu tập Tinh tán giác chi rồi, 
thi tinh tán giác đầy đủ. Khi đã nỗ lực tinh 
tấn rồi, thì hoan hy sẽ sanh, xa lia các tưởng 
về thức ăn, tu hỷ giác chi. Khi đã tu Hỷ giác 
chỉ rói, thi hy giác đầy đủ. Khi Hy giác chi đã 
đầy đủ rồi, thì thân và tám khinh an; lúc 
ấy tu Khinh an giác chi. Khi đã tu Khinh an giác 
chỉ rồi, thì khinh an giác sẽ đầy đủ. Khi thân 
đã khinh an rồi, thì sẽ được an lac và khi đã an 
lạc rồi thi tâm sẽ định; khi ấy tu Dinh giác chi. 
Khi đã tu Dinh giác chi rồi, thì định giác sẽ đầy 
đủ, Khi dinh giác chi đã đầy đủ rồi, thì tham 
ái sẽ bị diệt và tâm xà sanh ra; khi ấy tu Xà 
giác chi. Khi đã tu Xà giác chi rồi, thi xà giác sẽ 
đầy đủ. Như vậy, này Vô Úy, vì nhân này, 
duyên này mà chúng sanh thanh tinh." 
Ở trên theo đức Đạo sư thì, khi hành giả tu 


tập Thất giác chỉ theo thứ tự thì những kết quả 
chúng sé theo sau những thực hành đó. 
Nếu hành giỏ tu tập thực hành một cách liên 
tục miên mật không gián đọan đầy đủ rồi thì 
theo đó chúng ta sẽ đạt được những kết quả 
như mong muốn ngay trong hiện tại. Nhưng 
cũng có một số kinh-luận mỗi giác 
chi trong Thất giác chicó giá trị của riêng chính 
nó trong việc thực hành chứ không cần 
phái thực hành hết bảy giác chi theo thứ tự 
mới đưa đến kết quá như trong kinh Tap A- 
hàm ở trên. Theo kinh Phật thuyết pháp thừa 
nghĩa quyết định 2, T. 17, p. 0657b đức Đạo 
sư dạy: 

Thé nào là Thất giác chi? Phật dạy: Đó là Trạch 
pháp giác chi, niệm giác chi, tinh tấn giác 
chi, khinh an giác chi, dinh giác chi, xà giác 
chi, hy giác chi. 

Thé nào là trach giác chi? Là dói vói các pháp, 
mà có thé lựa chon, y chỉ tư duy, y chỉ ly duc, y 
chỉ tịch diệt, nhiếp phuc tranh cãi. 

Thé nào là niệm giác chi? Đối các pháp, chánh 
niệm tu tập, y chỉ tư duy, y chỉ ly dục, y chỉ tịch 
diệt, nhiếp phục tranh cãi. 


Thé nào là định giác chi? Là thường phát 
khởi diệu huệ thanh tịnh, y chỉ tư duy, y chỉ ly 
dục, y chỉ tịch diệt, nhiếp phục tranh cãi. 
Sao gọi là tinh tấn giác chi? Đối với việc hành 
thiện, siéng năng không giỏiđãi, y chỉ tư duy, y 
chi ly duc, y chỉ tịch diệt, nhiếp phuc tranh cái. 
Thé nào là khinh an giác chi? Đối với các 
pháp xa lia thó trong, diéu phucthán tám, y 
chi ly duc, y chỉ tư duy, y chỉ tịch diệt, nhiếp 
phuctranh cái. 

Thé nào là xà giác chi? Đối với các pháp xa 
lia phóng dát, khiến tâm tịch tịnh; y chỉ tư 

duy, y chỉ ly dục, y chỉ tịch diệt, nhiếp phục 
tranh cái. 

Thé nào là hy giác chi? Đối với các pháp mà 
sinh hy tho, y chí tu duy, y chily duc, y chí tich 
tinh, nhiép phuc tranh cái. 

Qua Kinh này cho chúng ta thấy sự sắp xếp các 
chi của chúng không giống như thứ tự của một 
số kinh luận khác. Mặc khúc chúng cũng tự 
hòan thành kết quả cho chính cách tu tập của 
tự chúng. Còn theo A-tỳ-đạt-ma Uẩn túc luận 
9, thì sự liên hệ chỉ tiết giữa các hành 
pháp trong Ba mươi bảy phẩm trợ đạo là cần 


thiết vì tính phổ quát của chúng nên ở đây, 
trong hành phápThát giác chi vẫn sử dụng các 
phúp niệm, tinh tấn, định như những pháp đã 
được trình bày trong các hành phúp trước, để 
nhờ đó làm pháp đối trịtùy theo những chi 
tiết cân thiết của chúng mà ứng dụng. Theo 
những lời dạy của đức Đạo sư. 

1/ Niệm giác chi (: Theo A-ty-dat-ma Uẩn túc 
luận 9 thi Niệm giác chi trong Thất giác chi, 
khi hành giá muón tu táp thi phái düng dén 
pháp quán Tứ niệm trụ (Tứ niệm xứ), Theo 

đức Đạo sư thì đệ tử của bậc Thánh đối trong 
thân, ngoài thân, trong ngoài thân phải trụ 

vào thân mà quán. Nếu ở đây chánh cần, 
chánh tri, chánh niệm đầy đủ thì, sẽ trừ được 
tham ưu thế gian, cùng nội ngoại của Thọ, 
tâm, pháp cũng đầy đủ như thân thì, sẽ có 
được sự tương ưng giữa vô lậu và tác ý. Các 
niệm theo niệm, chuyên niệm, ức niệm, không 
quên không mốt, không trái, không lọt, không 
mát pháp tánh, tâm sáng tánh ghi nhớ, tất cả 
nói chung đều là niệm, cũng goi là niệm cán, 
cũng gọi là niệm lực, cũng gọi là giác chi, cũng 
gọi là chánh niệm, chúng có khá năng chấm 


dứt khổ. Các bậc hữu học đối với các hành 
như sở kiếncủa mình mà tư duy quán sát sẽ 
dat cứu cánh, đối trong các hành thấy rólói 
lầm, đối niét-bàn vĩnh viễn thấy rõ công đức 
Nếu là A-la-hán cùng tâm giỏi thóat, tư 
duy qúan sót, khiến đạt cứu cánh và sẽ có 
được sự tương ưng giữa vô lậu và tác ý, các 
niệm tùy niệm, cho đến tâm minh, tánh nhớ đó 
gọi là Niệm giác chi. Khi hành giá đã nhờ Tứ 
niệm trụ quán sát thân, thọ, tâm và pháp 
trong ngoài bằng vào chánh cần chánh 
tri, chánh niệm biết rõ được bộ mát thật của 
các pháp, nên vấn dé tu tập phái có sự lựa 
chọn tiếp theo đó trong pháp tu của hành giỏ. 
2/ Trạch pháp giác chi: Tiếp theo là dé tử của 
bậc Thánh, phái thường biết như thật pháp 
nào thiện, pháp nào bất thiện; pháp nào có tội, 
pháp nào không tội; pháp nào dáng tu, pháp 
nào không dáng tu; pháp nào hq liệt, pháp nào 
tháng diệu; pháp nào đen, pháp nào tráng; 
pháp đối dich, pháp duyên sinh. Nếu ở 
đây hành giả biết tất cá pháp là như thát, 
pháp nào thiện, pháp nào bát thiện cho 
đến pháp duyên sinh thi sẽ có được sự tương 


ưng giữa vô lậu và tác ý; đối với sự lựa 
chọn đến chỗ kỳ cùng, không còn lựa 
chon được nữn; hiểu rõ, tỏ gần tỏ xa, thông 
đạt tất cả, quán sát thông tué, tué hanh sáng 
tỏ, gọi chung là tuệ, cũng goi là tué căn, cũng 
goi là tué lực, cũng gọi là trạch pháp giác chi, 
cüng goi là chánh kién. Dói vói Thánh dé 
tử chúng có khá năng diệt hết khó; đối với các 
hàng hữu hoccác hành như sở kiến của mình 
mà tư duy quán sát sẽ đạt cứu cánh; đối trong 
các hành thấy rõ lỗi lầm, đối niét-bàn vĩnh 
viễn thấy rõ công đức. Nếu là A-la-hán cùng 
tâm giải thóat, tư duy quán sát, khiến đạt cứu 
cánh và sẽ có được sự tương ưng giữa vô 
lậu và tác ý, đối các pháp lựa chọn, cho 
đến Ty-bát-xa-na (vipaéyanä: quán pháp) là 
dùng trí tuệ nhất tâm quán pháp, đó goi 
là Trạch pháp giác chi. Sau khi hành giả đã lựa 
chon pháp tu cho mỗi người rồi thì, cần phái có 
sự siêng năng nổ lực trong pháp tu của mình. 
3/: Tinh tán giác chi: Tiếp đến dé tử bác Thánh, 
sau khi dá biét lua chon, biét pháp nào thién 
pháp nào ác rói trong thuc hành chi ác 
hành thiện thi phái tinh tấn dùng phương 


pháp Tứ chánh cần để tu tập. Vì muốn doan 
trừ các pháp ác, bất thiện đã sinh ra, nên siéng 
năng tinh tấn kiểm sóat tám, giữ gin tám. Vi 
muón cho các pháp ác bát thién chua sinh 
sé không sinh, nén phải khởi lòng siéng 
năng tinh tán kiểm sóat tám, giữ gin tám. Vi 
muón pháp lành chua sinh khién sinh, nén phái 
khói lóng siéng náng tinh tántrong viéc khói 
lén y nghi nén hay khóng nén và, dem áp 
dung vào trong việc làm nén hay không nên 
trong việc kiểm sóat tám và giữ gin tám. Vì 
muốn những việc thiện đã phát sinh trong việc 
nuôi lớn vững bên thêm không khiến tâm 
quên, và muốn làm tăng trưởng rộng lớn trí 
tuệ tác chứngnên hành giả phát khởi lòng 
mong muốn siêng năng nổ lực tỉnh tấn kiểm 
sóat tâm minh, giữ gin tâm minh lúc nào 
cũng thanh tịnh. Khi hành giả theo pháp tu Tứ 
chánh cần thì sẽ có được sự tương 
ưng giữa vô lậu và tác ý; những nổ lực tinh 
tấn, mạnh mẽ, kiên cường, hừng hực khó 
kiềm, gỗng ý không dừng, tất cả đều gọi là 
tinh tất cả, cũng gọi là tinh tấn căn, cũng gọi 
là tinh tấn lực, cũng goi là tinh tán giác chi, 


cũng gọi là chánh cân. Đối với Thánh dé 
tử chúng có khá năng diệt hết khổ; đối với các 
hàng hữu học, các hành như sở kiến của mình 
mà tư duy quán sát sẽ đạt cứu cánh; đối trong 
các hành thấy rõ lỗi lầm, đối Niét-bàn vinh 
viễn thấy rõ công đức. Nếu là A-la-hán cùng 
tâm giải thóat, tư duy quan sát, khiến dat cứu 
cánh và sẽ có được sự tương ưng giữa vô 
lậu và tác ý, moi nổ lực tinh tấn, cho déngáng 
ý không dừng nghỉ, đó goi là Tinh tán giác chi. 
4/ Hy giác chi: Khi Thánh dé tử đã nó lực tinh 
tán thực hành những pháp mà minh đã chọn 
rồi qua chỉ ác hành thiện rồi nhờ lúc cùng 
nhau niệm Phật như vậy thì tham không trói 
buộc tâm, sân không trói buộc tám, si 
không trói buộc tâm. Đối với Như lai, tâm 
hành giả ngay thẳng thì sẽ đạt được nghĩa và 
pháp oai thế, đối với Như lai có khá năng dẫn 
khởi hân hoan, nhờ hân hoan nên sinh 
tám hoan hi; khi được hoan hi thì thôn an; 
thân an thì sẽ hưởng lạc; được an lạc nên tâm 
dinh. Khi tâm hành giả địnhrồi thì đối với các 
loài hữu tình không bình đẳng sẽ trụ vào bình 
đẳng, đối với các loài hữu tình có não hgi sẽ 


tru vào không não hai và, sẽ được dự vào dòng 
pháp mà tu tập tùy theo niệm đối với chư 
Phát, cho đến tác chứng cứu cánh Niét-bàn. 
Lại nữa hành giả khi cùng nhau niệm chánh 
pháp, tức là chỉ cho chánh pháp của Phật khéo 
nói hiện tại, mát mẻ đúng thời, hướng dẫn 
trực quán khiến bậc trí giủ nội chứng; hành 
giả nhờ đó lúc cùng nhau niệm pháp như vậy 
thì tham không trói buộc tâm, sân không trói 
buộc tâm, si không trói buộc tâm. Đối 
với chánh pháp tâm hành giá ngay tháng, nhờ 
tám, ngay thẳng nên được nghĩa và pháp oai 
lực; đối với chánh pháp có khá năng dẫn khói 
hớn hở, nhờ hớn hở nén sinh tám hoan hi; 
nhờ hoan hỉ nên thân an; nhờ thân an nên 
hưởng lạc; nhờ an lạc nên tâm định. Khi tâm 
hành giỏ định rồi thì đối với các loài hữu 
tình không bình đẳng sẽ trụ vào bình đẳng, đối 
với các loài hữu tình có não hai sé tru vào 
không não hại và, sẽ được dự vào dòng pháp. 
Đối với chánh pháp, nhờ tu tập tùy 
niệm nên cho đếncó thể tác chứng cứu 
cánh Niết-bùn. 
Lại nữa, hành giả khi cùng nhau niệm 


Tăng già, tức là chỉ cho đệ tử của đức 
Phật đã thọ cụ túc giới, đầy đủ diệu hạnh, 
hành động chất trực, thực hành như lý, thực 
hành phúp theo pháp Phật dạy, thực hành hòa 
kính. Hơn nữa đệ tử của Phật có hướng 
đến dự lưu, có quá dự lưu, có quá nhất lưu, có 
hướng đến không trở lại (bất hòan), có quả 
bát hòan, có hướng đến A-la-hán, có quá a-la- 
hán. Như vậy gồm có Tứ song, Bát chích, Bó- 
dác-già-la. Cũng vậy Tăng già, đầy đủ giới, đầy 
đủ định, đủ tuệ đầy, đầy đủ giỏi thóat, đầy đủ 
giải thóat tri kiến, đáng thỉnh dáng đê đầu, 
đáng cung kínhruộng phước vô thượng, nơi 
đởi nên cúng dường. Đệ tử của bác Thánh nhờ 
lúc cùng nhau niệm Tang như vậy thi tham 
không trói buộc tâm, sân không trói buộc tâm, 
si không trói buộc tâm. Đối với Tăng già tám 
hành giả ngay thẳng, nhờ tâm, ngay thẳng 
nên được nghĩa và pháp oai lực; đối với chánh 
pháp có khá năng dẫn khởi hớn hở, nhờ hớn 
hở nén sinh tám hoan hi; nhờ hoan hi nên thân 
an; nhờ thân an nên hưởng lạc; nhờ an 
lac nên tám dinh. Khi tâm hành giá định rồi thì 
đối với các loài hữu tinh không binh đẳng sẽ 


trụ vào bình đẳng, đối với các loài hữu 
tình có não hại sé trụ vào không não hại và, sẽ 
được dự vào dòng pháp. Đối với Tăng 
già nhờ tu tậptùy niệm, nên cho đến có thể tác 
chứng cứu cánh Niết-bùn. 
Lại nữa, hành giả khi cùng nhau niệm giới, tức 
là chỉ cho hành giả giữ giớithanh tịnh, không 
khuyết không thủng, không tạp không nho, có 
thể nhận sự cúng dường không rõ ràng, 
khéo cứu cánh, khéo thọ trì, được người trí 
khen ngợi, thường không hủy báng. Đệ tử bậc 
Thánh nhờ lúc cùng nhau niệm giới nhu vậy 
thì tham không trói buộc tâm, sân không trói 
buộc tám, si không trói buộc tâm. Đối với 
giới tâm hành giả ngay thẳng; nhờ tâm, ngay 
thẳng nén được nghĩa và pháp oai lực; đối 
với chánh pháp có khả năng dẫn khởi hớn hở, 
nhờ hớn hở nên sinh tâm hoan hỉ; nhờ hoan 
hi nên thân an; nhờ thân an nên hưởng lac; 
nhờ an lạc nên tâm định. Khi tâm hành giả 
định rồi thì đối với các loài hữu 
tình không bình đẳng sẽ trụ vào bình đẳng, đối 
với các loài hữu tình có não hai sé tru vào 
không não hại và, sẽ được dự vào dòng pháp. 


Đối với giới nhờ tu tập tùy niệm, nên cho 
đến có thể tác chứng cứu cánh Niét-bàn. 
Lại nữa, hành giả khi cùng nhau niệm Bố thí, 
tức là hiện tại hành giả khéo được thẳng lợi, 
tuy sống vô lượng nơi cáu bẩn triền 
phược trong chúng sanh, nhưng tám xa lia tất 
cá cáu bán, có thé thực hành bó thí. Tuy ở tại 
gia, nhưng có thể không đắm nhiễm vào của 
cải châu báu; ra tay bố thí, làm tế tự lớn, cúng 
dường ruộng phước, ban ân đầy đủ, ban vui 
khắp cá. Dé tử bác Thánh nhờ lúc cùng nhau 
niệm bố thí như vậy thì tham không trói 
buộc tâm, sân không trói buộc tám, si 
không trói buộc tâm. Đối với giới tâm hành giả 
ngay thẳng; nhờ tâm, ngay thẳng nên được 
nghĩa và pháp oai lực; đối với bó thí có khá 
năng dẫn khởi hớn hở, nhờ hớn hở nên sinh 
tám hoan hi; nhờ hoan hỉ nên thân an; nhờ 
thân an nên hưởng lạc; nhờ an lạc nên tâm 
định. Khi tâm hành giả định rồi thì đối với các 
loài hữu tìnhkhông bình đẳng sẽ trụ vào bình 
đẳng, đối với các loài hữu tinh có não haisé trụ 
vào không não hqi và, sẽ được dự vào dòng 
pháp. Đối với bố thí nhờ tu tập tùy niệm, 


nên cho đến có thể tác chứng cứu cánh Niết- 
bàn. 
Lại nữa, hành giá khi cùng nhau niệm chư 
Thiên, tức là chỉ cho Tứ đạivương chúng thiên, 
trời Ba mươi ba, Da-ma-thién, Đổ-sử-đa 
thiên, Lạc biến hóa thiên, Tha hóa tự tai 
thiên. Chư thiên như vậy, thành tựu tín, giới, 
văn, xå, tué nén mát từ chó này được sinh về 
những cõi trời kia hưởng mọi sự khoái 
lạc. Hành giả chúng ta cũng có tín, giới, văn, 
xỏ, tuệ, cũng sẽ được sinh về những chỗ kia, 
cùng các thiên chúng dồng hưởng khoái lạc. 
Các hành giả dé tử của bác Thánh nhờ cùng 
nhau niệm Thiên như vậy thìtham không trói 
buộc tâm, sân không trói buộc tám, si 
không trói buộc tâm. Đối với giới tâm hành giả 
ngay thẳng; nhờ tâm, ngay thẳng nên được 
nghĩa và pháp oai lực; đối với chư thiên có khá 
năng dẫn khởi hớn hở, nhờ hớn hở nên sinh 
tám hoan hi; nhờ hoan hỉ nên thân an; nhờ 
thân an nên hưởng lạc; nhờ an lạc nên tâm 
định. Khi tâm hành giả định rồi thì đối với các 
loài hữu tình không bình đẳng sẽ trụ vào bình 
đẳng, đối với các loài hữu tinh có não hgi sẽ 


tru vào không não hai và, sẽ được dự vào dòng 
pháp. Đối với chư thiên nhờ tu tập tùy niệm, 
nén cho đến có thể tác chứngcứu cánh Niét- 
bàn. Hành giá lüc tu táp luc tüy niém nhu váy 
rồi thi sẽ được sở hữu tương ưng giữa vô 
lậu và tác ý, tâm hân hoan tột cùng, hân 
hoanhién hữu, tính loại hân hoan, thích ý vui ý; 
tính loại hoan hy vui hóa hợpkhông còn phán 
biệt ... tất cả gọi chung đều là hi, cũng goi là hi 
giác chi. Đối với Thánh đệ tử chúng có khá 
năng diệt hết khó; đối với các hàng hữu hoc, 
các hành như sở kiến của mình mà tư 
duy quán sát sẽ đạt cứu cánh; đối trong các 
hành thấy rõ lỗi lầm, đối Niét-bàn vĩnh 
viễn thấy rõ công đức. Nếu là A-la-hán cùng 
tâm giải thóat, tư duy айап sát, khiến đạt cứu 
cánhvà sẽ có được sự tương ưng giữa vô 
lậu và tác ý, tâm hoan hỉ tột cùng, cho 
đến tánh hoan hi thì đó gọi là Hi giác chi. 
5/ Khinh an giác chi: Tiép tuc hành 
giả nhờ tám tánh hoan hỉ dang hiện có, hành 
giá nhập vào sơ thiền, ngón ngữ lúc bấy giờ 
dừng nghỉ. Nhờ duyên này mà các pháp khác 
cũng yên nghỉ, đó gọi là trạng thái thuận khinh 


anthứ nhất; khi nhập vào đệ nhị thiền, tâm và 
từ (giác, quán) yên nghỉ, nhờ duyên này mà 
các pháp khác cũng yên nghỉ, đó dọi là trạng 
thái thuận khinh an thứ hai; khi hành giả nhập 
vào đệ tam thiền; các hỉ ở đây bấy giờ cũng 
yên nghỉ, nhờ duyên này các pháp khúc cũng 
lặng yên, đó là trạng thái thuận khinh an thứ 
ba; khi nhập vào dé tứ thiên, hơi thở ra vào 
lặng yên, nhờ duyên này các pháp khác cũng 
an nghỉ, đó là trạng thái thuận khinh an thứ 
tư; tiếp tục lúc nhập vào diệt thọ tưởng định, ở 
đây tưởng thọ váng bát nhờ duyên này mà các 
pháp khác cũng không hiện hữu, đó gọi 
làtrang thái thuận khinh an thứ năm và, cũng 
có khinh an thượng diệu thứ sáu là tối 
thẳng tối thượng. Khinh an này là tối 
thượng tói diệu không có khinh an nào 
khác vượt qua nó. Vì sao vậy? Vì tâm từ tham 
lia nhiễm mà giải thóat và, từ sân, sỉ lia khỏi 
nhiễm mà giải thóat, nén gọi đây là trang 
thái thuận khinh an thứ sáu. Hành giả tư 
duy về trạng thái này thì sẽ sở hữu được mọi 
sự tương ưng giữa vô lậu và tác ý, tâm nhe 
nhàng, tánh nhe nhàng logi nhẹ nhàng, gọi 


chung là khinh an, cũng goi là khinh an giác 
chi. Đối với Thánh dé tử chúng có khá năng 
diệt hết khổ; đối với các hàng hữu học, các 
hành như sở kiến của mình mà tư duy quán 
sát sẽ đạt cứu cánh; đối trong các hành thấy 
rõ lỗi lầm, đối Niét-bàn vĩnh viễn thấy rõ công 
đức. Nếu là A-la-hún cùng tâm giỏi thóat, tư 
duy quan sát, khiến đạt cứu cánhvà sé có được 
sự tương ưng giữa vô lậu và tác ý; thân, tâm, 
tính, loại khinh an, đó gọi là khinh an giác chi. 
6/ Định giác chi: Khi hành giá nhờ vào sơ 
thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiên, không vô 
biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi 
tưởng phi phi tưởng xứ và Diệt tận định thì 
sẽ diệt trừ tận gốc rễ của các lậu. Vì khi hành 
giả an trú vào sơ thiền thì trước hết nhờ vào 
tướng trang các hành mà xa lia pháp dục 
ác bất thiện, có tám có từ và, nhờ xa lia này 
mà hi lạc sinh ra. Nếu ở sơ thiên mà hành 
giả an trụ đầy đủ thì hành giả sẽ không còn tư 
duyvề tướng trạng các hành nữa mà chỉ tư 
duy về chỗ đạt được, chỗ hướng về sắc, thọ, 
tưởng, hành và, thức mà thôi. Ở đây các pháp 
này não hgichúng sanh như là bệnh hoan, nhu 


ung nhọt, như tên độc, chúng là vô thường, 
khổ, không, phi ngã. Hành giả đối với pháp này 
tâm vừa ghét vừa lo sâu xg, sợ hãi đình chỉ, 
sau đó nhiếp tâm đưa về giới vức cam lồ, tư 
duycõi này là tịch tĩnh vi diệu, xủ bỏ tất cả trên 
nền tảng ái hết lia nhiễm, vĩnh viễn tịch 
diệt Niết-bàn. Giống như ха sư giỏi, hay hoc 
trò của ông, trước hết hoc bán người bằng cỏ, 
đất bùn ở gần; sau đó mới có thể bàn vật kiên 
cólón ở xa được. Hành giả cũng váy, trước 
phải nhờ tướng trạng các hành như vậy mà xa 
lia pháp duc ác bất thiện, có tâm có từ; nhờ ха 
lia nén hỉ lạc sinh. Nếu hành giá an trụ vào sơ 
thiên đầy đủ thì sẽ không tư duy vé các tướng 
trạng các hành như váy mà chi tư duy vé 
chỗ đạt được, chỗ hướng về sắc, thọ, tưởng, 
hành và, thức mà thôi. Ở đây các pháp 
này não hgichúng sanh như là bệnh hoan, nhu 
ung nhọt, như tên độc, chúng là vô thường, 
khổ, không, phi ngã. Hành giả đối với pháp này 
tâm vừa ghét vừa lo sáu xa, sợ hãi không 
tạo tác nhân, sau đó nhiếp tám đưa về giới 
vức cam lồ, tư duy cõi này là tịch tĩnh vi diệu, 
xà bỏ tất cả trên nén tång ái hết lia 


nhiễm, vĩnh viễn tịch diệt Niét-bàn. Khi hành 
giả biết như vậy, thấy như vậy liền từ tâm dục 
lậu được giải thóat, cũng từ hữu lậu và vô 
minh lậu tâm được giỏi thóat; đã giải thóat rồi 
thì có thể tự nhận thức rằng: Ta được giải 
thóat, sự sanh của ta đã dứt, phạm hạnh đã 
lập, việc cần đã làm xong, không còn tái 
sinh đời sau nữa. Ở đây đề cập về an trụ nhị 
thiền thì, trước hết cũng nhờ vào tướng trạng 
các hành, nhưng tâm từ trở nên tịch tĩnh, bên 
trong tâm tịnh một mực hướng về tự tánh, lúc 
này không còn tâm từ nữa, nhờ định là hỉ lạc 
sinh ra. Nếu an trụ đầy đủ vào nhị thiền thì bấy 
gichành giả không còn tư duy về tướng trang 
các hành nói cũng giống như trên cho đến vô 
sở hữu xứ. Khi hành giả nhập vào vô sở hữu và 
an trụ đầy đủ vào vô sở hữu xứ thì lúc này 
không còn tư duy về tướng trạng các hành, mà 
chỉ tư duy về chỗ đạt được, chỗ hướng về thọ, 
tưởng, hành và, thức mà thói, cho đến nói đầy 
đủ như trên và, đến tưởng định có thể hòan 
thành xong những việc đáng nên làm như vậy. 
Tiếp đến là Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ cùng Diệt tận định, việc xuất nhập 


định trong tu tập của hành giả cũng như bảy 
định trên, lúc này cũng sẽ có được sự tương 
ưng giữa vô lậu và tác ý, an trụ tâm, an 
trụ bình đẳng cho đến tâm chỉ còn duy 
nhất một tánh cảnh, gọi chung là định, cũng 
gọi là định cán, cũng gọi là dinh lực, cũng goi 
là định giác chi, cũng gọi là chúnh định. Đối với 
Thánh đệ tü/cháng có khá năng diệt hết khổ; 
đối với các hàng hữu học, các hành như sở 
kiến của mình mà tư duy quán sát sẽ đạt cứu 
cánh; đối trong các hành thấy rõ lỗi lầm, đối 
Niét-bàn vĩnh viễn thấy rõ công đức. Nếu là A- 
la-hán như tâm giỏi thóat, tư duy quan sát, 
khiến đạt cứu cánh và sẽ có được sự tương 
ưng giữa vô lậu và tác ý, tâm an trụ bình 
đẳng, cho đến tâm chỉ còn tánh cảnh duy nhất, 
thì đó gọi là định giác chỉ. 

7/ ха giác chi: Đến đây, hành giả nhờ tư 
duy về doan giới, ly giới, diệt giới trong những 
định trên và, cũng nhờ tâm phát khởi tính bình 

đẳng, tâm trở nén tánh chính trực, tâm 

không còn kỉnh giác mà an trụ vào tính tịch 
tĩnh. Lúc bấy giờ hành giá tự nghĩ: “nay ta nên 
đối với các pháp thuận tham, thuán sân, thuận 


si mà xa lia tham, sán, si, nhờ tâm phát 
khói tính binh dáng, tám tró nén tính chánh 
trực, tâm không còn kinh giác nữa, mà an tru 
vào tính tịch tinh." Lại tự nghĩ: "Nay ta nên đối 
với các pháp tham, sán, si, tâm 
khóng cón nhiép tho; do tám phát 
khói tính binh dáng, tám tró nén tính chánh 
trực, tâm không cánh giác mà an tru vào 
tính tịch tinh." Ó đây hành giá nhờ xem xét tư 
duy sáu pháp thuận xá mà có được sự tương 
ưng giữa vô lậu và tác y, tám trụ vào tính bình 
đẳng, tâm trụ vào tính chánh trực, tâm 
không còn cánh giác mà trụ vào tính tịch tinh, 
ở đây gọi chung là xà, cũng gọi là xà giác chi. 
Đối với Thánh đệ tử chúng có khá năng diệt 
hết khó; đối với các hàng hữu hoc, các hành 
như sở kiến của minh mà tu duy quán sátsé 
dat cứu cánh; đối trong các hành thấy rõ lỗi 
lầm, đối Niét-bàn vĩnh viễnthấy rõ công đức. 
Nếu là A-la-hán như tâm giỏi thóat, tư 
duy qúan sót, khiến đạt cứu cánh và sẽ có 
được sự tương ưng giữa vô lậu và tác ý, tâm 
trụ vào tính bình đẳng, tâm trụ vào tính chánh 
trực, tâm không còn kỉnh giác mà trụ vào 


tính tịch tinh thì, đó goi là xá giác chi. 
Qua những kinh-luận mà chúng tôi đã trích 
dẫn trên, chúng cho hành giáchüng ta một cái 
nhìn duyên khởi hơn trong vấn đề tu 
tập để đối trị với ba độc tham, sân, si trên cơ 
bán bằng cách ly tham, sân, si để đưa đến giác 
nộ giỏi thóat bằng vào sự tu tập theo thứ tự 
từ giác chi thứ nhất cho déngiác chi thứ bảy 
trong liên đới hỗ tương cần thiết cho nhau; 
nhưng mặc khác mỗi giác chi tự chúng tự hòan 
thành riêng cho mỗi thứ trong tu tậpchính 
chúng như chính đức Đạo sư đã dạy 
trong Tương Ưng V theo Tang hé Pali: "Tu tập 
một giác chi đã có thé thành tựu mục 
đích của đời sóngpham hạnh, huống nữa là tu 
tập cà Thất giác chi". Vì chính ngay trong mỗi 
một giác chi chúng đã hiện diện nhân và duyên 
một cách đầy đủ qua sự cần thiết đủ để pháp 
đó hiện hữu một cách trọn vẹn bảy chỉ trong 
một chỉ; và ngược lại một chỉ trong bảy chị, 
nếu thiếu một trong bảy chi đó thi tự chúng 
không hiện hữu dé hóan thành kết quá. Ngay 
trongchánh niệm của niệm giác chi đã có trach 
pháp giác chi đã có tinh tán giác chi, đã có hy 


giác chi, đã có khinh an giác chi, đã có định 
giác chi và, đã có xà giác chirói; vì nếu thiếu ха 
thì không thể có được chánh niệm, thiếu trạch 
pháp giác chi thì sẽ không có chánh niệm, 
thiếu tinh tấn giác chi thi sẽ không có chánh 
niệm giác chi, thiếu hỷ giác chi thì sẽ không 
có chánh niệm giác chi, thiếu khinh an giác 
chi thi sẽ không có chánh niệm giác chi rồi, và 
cứ như thế nếu thiếu đi một trong bảy nhân và 
duyên của bày giác chi này thì chánh niệm giác 
chi không hiện hữu để đưa đến kết quá thành 
công. Do đó Sự thành tựu trong tu 
tập cua hành giả qua một giác chi nào đó cũng 
chính là sự thành tựu của chính bảy giác 
chi đồng lúc. Đó chính là mặc sáu xa vi té của 
bộ mặt duyên khởi hiện quán theo quan 
điểm đặc thù của Phát giáotheo bán thể luận 
còn theo mặt hiện tượng luận sai biệt của các 
pháp thì có bảy chi pháp, dé từ đó hành giá cứ 
theo thứ tự thời gian mà hòan thành theo thứ 
lớp tuần tự của chúng. Đây chính là đặc 
điểm khế cơ khế ký trong phương phúp giáo 
dục và tu tập của đạo Phật. 


BÁT CHÁNH ĐẠO 
(aryastangika-marga) 

Bát chánh đạo là hành pháp thứ bảy 
trong Ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Hành 
phúp Bát Chánh Đạo là pháp môn thật 

tiễn đại biểu đặc trưng tối quan trọng cho 
những lời dạy của đức Dao sư trong ba 
mươi bảy phẩm trợ dao. Vì pháp môn này 
là một phương pháp chính xác để hành 
giả hướng đến Niét-bàn giải thoát, là 
một con đường ngàn nhất đưa hành 
giả đến chỗ an vui tịch tĩnh, là con 
đường được Đạo sư nói ra lần đầu tiên 
sau khi Ngài thành Đạo tại vườn Nơi cho 
năm anh em Kiều Trân Nhu ban tu của 
Ngài trước đó để tránh xa hơi thái 
độ sống cực đoan giữa dau khó (khổ 
hạnh) và, khoái lạc (hạnh phúc) đưa hành 
giả đến con đường Trung 
đạo không vướng mắc hai bên. 
Bát Chánh Đạo tiếng Phan goi là 
aryastangika-marga, là con đường chánh 


tám ngành đưa đến Niét-bàn giải thóat, 

còn gọi là Bát Thánh dao, Bát chichánh 

dao, Bát Thánh dao phán, Bát dao hành, 

Bát truc hành, Bát chánh, Bát dao, Bát 
chi, Bát pháp, hay Bút lộ. 

Bát chánh dao góm có tám chi sau: 
Chánh kiến (skrt: samyag-drsti, 
pali:ssammaditthi), thấy đúng. 

Chánh tư duy (skrt: Samyak-samkalpa, 
pali: sammaàsankappa): suy nghidüng. 

Chánh ngữ (skrt: Samyag-vac, pali: 

sammavaca): nói đúng. 
Chánh nghiệp (skrt: Samyak-karmanta, 
pali: samm kammata): làm việc đúng. 
Chánh mang (skrt: Smnyag-ajiva, pali: 
ѕаттддјіуа): sóng đúng. 1989 
Chánh tinh tán (skrt: Samyag-vyayama, 
pali: ѕаттддудта): siéng năng đúng. 
Chánh niệm (skrt: Samyak-smrti, pali: 
ѕатта satti): nhớ đúng. (1990 
Chánh định (Samyak-samadhi, pali: 
ѕатта samadhi): tập trung đúng. 1989- 


1/ Chánh kiến, còn goi là chánh dé, tức 
tháy khó là khó, táp là táp, diét là diét, 
đạo là đạo, có nghiệp thiện ác, có nghiệp 
báo thiện ác, có đời này đời kia, có cha 
mẹ, có người chơn đến nơi thiện, bỏ thiện 
hướng thiện, nơi đời này, đời kia, tự 
giác tự chứng thành tựu. "Khi nào vi 
Thánh đệ tử biết già chết, tập khởi của già 
chết, đoạn diệt của già chết và con 
đường đưa đến đoạn diệt già chết, 
này chư Hiên, khi ấy vị Thánh đệ 
tử có chánh kiến...” (Kinh Chánh tri 
kiến, Trung bó І, p. 49, HT. Minh Châu dich) 
hay "Khi một vị Thánh đệ tử biết được bất 
thiện và biết được căn bản của bất thiện, 
biết được thiện và căn bản của thiện, 
này chư Hiên, khi ấy vị Thánh đệ 
tử có chánh kiến, có tri kiến chánh trực, 
có lòng tin pháp tuyệt đối và thành 
tuudiéu pháp này". (Kinh Chánh Tri 
Kiến, Trung BÓ I, tr. 47). Đó chính là 
sự thành tựu của nhân quá thế 


gian và xuất thế gian qua như thật tri 
kiến một cách rõ ràng về sự hiện 
hữu và biến dịch của chúng theo duyên 
khởi mà hành giá có thé tư duy và nhận 
chán được tánh và tướng của tất cà moi 
pháp trên thé gian này, đâu là pháp hữu 
lậu, đâu là pháp vô lậu. Đó gọi là chánh 
kiến. 
Chánh kiến là chi đầu trong tám chi Bát 
chánh đạo thuộc vào phán tué họccủa 
ba vô lậu học nhằm trang bi cho một 
sự nhận thức đúng về lối nhìn duyên 
khởi đối với mọi sự vât, không rơi vào cái 
nhìn méo mó sai lệch giữa có và không, 
giữa thường và đọan của lối nhìn tà kiến, 
mà lúc nào cũng phải giữ một cái nhìn 
khách quan không thiên lệch bên này hay 
bên kia để vượt qua khỏi mọi vướng 
mắc hữu lậu đạt chánh kiến vô lậu giỏi 
thóat như trong Kinh Dai Tứ Thập, Trung 
bó III. tr. 207 “Phàm cái gì thuộc tué 
сап, tué lực, trạch pháp giác chi, chánh 


kiến, đạo chi của một vi thành thucThánh 
đạo A-la-hán, có vô lậu tâm, chánh 
kiến như vậy là chánh kiến vô lậu, siêu 
thé." 

Lói nhin này duoc ménh danh là kién 
giải trung đạo, vượt qua khói tà kiéncháp 
có cháp khóng cua thé gian. Nói 
chung hành giả xa lia từ bỏ năm loại kiến 
giải không chánh kiến này: Một là tự chấp 
cho rằng thân này có ngã nó luôn tồn 
tại không mát, đó goi là thân kiến hay ngã 
kiến. Hai là cực đoanchấp chặt kiến 
giải một bên, như sau khi chúng ta mát 
sẽ tôn tại không mất, đó gọi là thường 
kiến hay hữu kiến đối lập lại với quan 
niệm sau khi ta mất sẽ không còn nữa, đó 
gọi là đọan kiến hay vô kiến. Hai quan 
điểm có-không này mà chúng ta chấp vào 
một trong hai thi gọi là biên kiến. Ba 
là cháp nhán kién giái cho ráng khóng 
có đạo lý nhân quá trên đời này, đó goi 
là tà kiến. Bốn là chấp chặt vào 


những kiến giải sai lầm cho là đúng 
đẳnchân thột, đó gọi là kiến thủ kiến. Năm 
là cho rằng những giới luật cám chésai 
lầm không đưa đến con đường giải thóat 
của пдоаі đạo mà cho rằng thực 
hành chúng sé đưa đến Niết-bàn giải 
thóat, đó gọi là giới cấm thủ kiến. 
Nếu hành giá xa lia không sóng theo năm 
thứ kiến giỏi sai lâm lệch lạ này, mà thấy 
biết được một cách chắc chán rằng: “Biết 
được chánh kiến là chánh kiến, tà 
kiến là tà kiến. Biết được chánh ngữ và tà 
ngữ. Biết được chánh nghiệp và tù nghiệp. 
Biết được chánh mang và tà mạng. Biết 
được chánh tinh tấn và tà tinh tấn. Biết 
được chánh niệm và tà niệm. Biết 
được chánh dinh và tà dinh." (Kinh Dai Tứ 
Tháp, Trung BÓ III, tr. 206 - 208 bán dich 
cua HT. Minh Cháu) thi dó goi là tháy 
biết nhận thức một các chán chánh 
của hành giả về lối nhìn đưa đến con 
đường trung đạo giải thóat trong thực 


hành của hành giả. 
Chánh kiến, Theo Đại Ty-bà-sa luận 97 
thì chánh kiến được phân ra là hai loại: 
- Một hữu lậu chánh kiến hay còn gọi 
là thế tục chánh kiến, tức chỉ cho ý 
thức luôn luôn tương ưng với thiện 
huệ hữu lậu, vì chúng quan hệ với chấp 
thủ của hữu lậu nên phải chuyển hướng về 
đường thiện chiêu cảm quáduc dáng vui 
của đời vị lai. 

- Hai là vô lậu chánh kiến, còn gọi là xuất 
thế gian chánh kiến, tức chỉ cho trí vô 
sinh hòan tòan không còn nhiếp giữ ý 

thức tương ưng với thiện huệhữu lậu па, 
mà nó vượt qua khỏi chấp thủ về thiện 
hữu lậu chánh kiến. 

2/ Chánh tư duy, còn goi là chánh chí, 
chánh phân biệt, chánh giác hay đế niệm, 
tức là không có duc giác, nhuế giác và, hai 

giác, là chi thứ hai trong Bát chánh dao, 

tức là hành giả phải tư duy suy 

nghĩ về đạo lý chân thật để xa lia tham 


dục, sân nhuế, hại niệm thuộc những 
cách tư duy tà vạy thiếu chính 
xác dua hành giả đến con đường nuôi lớn 
tham, sân, si tạo nghiệp ba đường dư trói 
buộc trong sinh tử luân hồi. Ngược 
lại hành giả phải luôn luôn tư duy suy 
nghĩ về con đường giải thóat vô tham, vô 
sân, vô hại bằng cách không tư duy suy 
nghĩ đến chúng. 

Cũng như chánh kiến chánh tư duy có hai 
cách Chánh tư duy hữu lậu và, Chánh tu 
duy vô lậu: 

- Hành giả cần phải áp dụng cách tư 
duy suy nghĩ để một mát huán tập báo 
nghiép thién cho y vé vó tham, vó sán, vó 
hại và, mát khác thực hànhnhững điều 
hành giả đã tư duy về các pháp thiện lợi 
mình lợi người (tạo nhân tái sinh) của ba 
nghiệp thân, khẩu và, ý qua thể hiện thiện 
nhân đưa đến quá sanh y thiện theo nhân 
quả hữu lậu. Đó gọi là tư duy hữu lậu. 

- Hành giả tư duy với tâm vô lậu, tâm 


Thánh thi, sự tư duy đó được gọi là Chánh 
tư duy vô lậu, ngược lại với tâm hữu tư 
duy quaq pháp vô tham, vô sân, vô hại. 

3/ Chánh ngữ, còn gọi là chánh ngôn, đế 
ngữ, là chi thứ ba trong Bát chánh đạo, 

nghĩa là xa lia lời nói hư dối, hai lưỡi, ác 

khẩu, thêu dệt. Vì những lời nói này câu 
hữu với vô minh sẽ đưa hành giả vào ba 
đường ác, ngược lại là những lời nói chán 
thật, lời nói hòa hợp lợi mình lợi người, lời 
nói nhẹ nhàng không thô ác nặng nề, lời 
nói không thêu dệt phù phiếm, câu 
hữu với phước báo an vui hanh phúc. Nói 
chung những lời nói nào mang lại lợi cho 
mình và có lợi cho mọi người, chúng tạo 
nhân hướng thiện làm phước báo sanh y 
cho hành giả trong tương lai thì đó gọi 
là chánh ngữ. Trong kinh Đại Bát Niết-bàn 
trước khi đức Phật nhập diệt, có đệ 
tử hỏi: 
Bach Thế tôn, sau khi Phật nhập Niét-bàn 
rồi, người đời sau gặp nhiều sách vở ngoai 


đạo với kinh Phật không làm sao phân 
biệt. Vậy biết tin theolời nào để tu? Phật 
bảo, không luận là lời nói của gi miễn là lời 
ấy đúng sự thật, hợp chán lý thì cứ tin 
theo đó mà tu. Đó là chúng ta nói 
đến phước báo hữu lậu của chánh 
ngữ, ngoài ra nếu hành giỏ từ bỏ bốn cách 
nói trên vượt qua luật nhân quả và, câu 
hữu với vô tâm trong lời nói, thì những lời 
nói này thuộc chánh ngữ vô lậu. 

4/ Chánh nghiệp, còn goi là chánh hành, 
đế hành, là chi thứ tư trong Bát chánh 
đạo, chỉ cho hành động, tạo tác chân 

chánh (tác nhân thiện nghiệp), tức 

chỉ thân, khẩu, ý ba nghiệp thanh tịnh; 

tức xa lia sát sinh, không cho mà lấy, tà 

dâm, nói dối... nói chung là hành 
giả sống từ ý nghĩ, tạo tác hành động, lời 
nói luôn xa lia mọi thứ tà vọng thi, gọi đó 
là chánh nghiệp. 
Theo kinh Bát chánh đạo thì, không thấy 
như thật, không tư duy như thật, không 


nói như thật, đời sống không như 
thật, tinh cầu không như thật, hành động 
không như thật, ý nhớ không như thật, 
tập trung không như thậtgọi là bát đạo tà 
hành, ngược lại tám điều tà hành này thi 
goi là chánh hành, hay chánh 
nghiệp. Hành giá tạo nhân nghiệp thiện 
hữu lậu cho phước báo sanh y trong 
tương lai thì, đó gọi là chánh nghiệp hữu 
lậu. 

Theo Du Già Su Dia luận 64 thì, có ba 
loại chánh nghiệp (hành) là: Chánh hành 
dói vói Phát báo, hành giá nén cüng 
dường thừa sự. Chánh hành đối với Pháp 
bảo, hành giả nên lấy Du-già làm phương 
tiện tu tập. Chúnh hành đối Tăng 
bảo, hành giả nên tu tập cùng thọ tài- 
phúp thí. Theo Đại thừa Trang nghiêm 
luận 12 thì, dùng sáu Ba-la-mát: Bố thí, tri 
giới, nhẫn nhục, tinh tán, thiền định, trí 
tuệ (Bát-nhà) làm chánh hành. Theo Biện 
trung biên luận quyển hạ thì, lấy mười Ba- 


la-mát làm hành tướng mà phán 
biệt thành sáu loại chánh hành: Tối 
tháng, tác ý, tùy pháp, ly nhị biên, sai 
biệt, vô sai biệt làm chánh hành. 
Theo Pháp hoa huyền tán 8 thì, lấy 
việc thọ trì phẩm Phúp sư trong kinh Pháp 
hoa 4 như: Độc, tụng, giảng nói, viết kinh 
và, cúng dường là chánh nghiệp của sáu 
loại phúp sư. 

Theo Tịnh độ tông thì cũng lấy việc độc 
tụng, quán sát, lễ bái, xưng danhva, tán 
һап cúng dường đức Phật Di-đà là năm 

chánh hành của hành giátu theo Tịnh 

dó và, theo Mát giáo thi dói vói 
những hành nghiệp tu tập sau những gia 
hành đều goi là chánh nghiệp. Nói chung 
tất cà moi hành động của chúng ta từ lời 
nói đến việc làm và trong ý nghĩ chúng câu 
hữu với nhân quá thiện đưa đến giỏi thóat 
thì đều gọi là chánh nghiệp thuộc hữu 
lậu hay là vô lậu cả. 
5/ Chánh mạng, còn gọi là đế thọ, chánh 


mang đạo chi, là chi thứ năm trong Bát 
chánh dao, là chi cho cách sóng của hành 
giá, phương phápsanh nhai hằng 
ngày mang lại cơm no áo ấm, thuốc 
thang, và những nhu câu cán cho cuộc 
sống trong gia đình. Là hành giả tu 
tập theo chánh phápcủa Phật thì trước hết 
phải thanh tịnh hóa ý nghiệp trong từng ý 
nghĩ bằng các không nghĩa đến những 
điều ác hai mình hai người, mà phái có 
những y nghi dem lai lợi ích vui vé cho 
chính mình và cho moi người chung quanh 
gần nhất là những người thân trong gia 
dinh và, xa hơn nữa là xã hội; kế đến 
là thanh tịnh thân, khẩu nghiệp của mình 
bằng vào những công việc làm và 
những lời nói trong công việc khi giao 
thiệp; hành giá phái tránh xa moi 
cóng viéc làm dua dén hai minh, hai 
người như học nghé chú thuật, bói tóan ... 
lường gat kẻ khác, mà ngược lại hành 
giả phái sống đúng với chánh pháp nghĩa 


là chúng ta phái lựa chọn những nghề 
nghiệp nào mang lại mọi lợi ích an vui cho 
mình cho người thì chúng ta chọn nghề đó 
để sống. Đó gọi là nghề nghiệp sinh 
sống chánh đáng của một hành giả thực 
hành chánh pháp cua đức Phát. 
6/ Chánh tinh tốn, còn gọi là 
chánh phương tiện, chánh trị, đế pháp, đế 
trị, là chi thứ sáu trong Bát chánh dao, chỉ 
cho moi sự nổ lực siêng năng tinh 
cần trong bốn việc mà hành giả cần 
phải hạ quyết tâm phát nguyện trong 
lúc tu tập để thanh tịnh ba nghiệp thân 
khẩu, ý trong chỉ ác hành thiện: Pháp ác 
nào đã phút sinh hãy nhanh chóng trừ 
diệt chúng, pháp ác nào chưa phát sinh nó 
luc ngán chán chüng khóng cho khoi 
sinh; pháp thiénnáo chưa phát sinh hãy 
nhanh chóng làm cho chúng phát 
sinh, pháp thiệnnào đã sinh tiếp tuc là 
cho chúng tăng trưởng hơn lên. Nghĩa là 
lúc nào cũng tìm cầu phương pháp siéng 


năng nổ lực tinh cần trong việc đề 
phòngngăn ngừa những điều phi pháp có 
thể xảy ra cùng, nổ lực chận đứngnhững 
việc ác đã lỡ phát sinh (phòng phi chỉ ác) 
qua hai việc hại mình hại người và, luôn 
luôn siêng năng tỉnh tất trong việc hành 
thiện qua hai việc thiện lợi minh lợi người 
như trên chúng tôi đã trình bày. Sự siêng 
năng đúng о đây chúng cũng được quan 
niệm như là pháp Tứ chánh cần mà trước 
đây chúng tôi đã dé cáp qua. 

7/ Chánh niệm, còn gọi là dé y, là chi thứ 
bảy trong Bát chánh dao, dùng cộng 
tướng của bốn pháp thôn, tho, tám và, 
pháp та quán. Đây là một hinh thức khác 
cua Tứ niệm xứ, điều mà chúng tôi cũng 
đã đề cập đến trước đây. Ở đây chúng 
tôi cũng xin dé cập vàng tắc một chút, 
là hành giáchüng ta luôn luôn nhớ nghĩ 
vé tánh tướng của tất cả các pháp một 
cách như thật mà không để lãng quên 
mất. Chúng ta có thể phân chánh niệm ra 


hai loại: 

- Nhớ nghĩ đúng vê pháp hữu lậu thế gian, 
tức là hành giả chúng ta luôn nhớ nghĩ về 
những thiện niệm, tác ý tương 
ưng với pháp hữu lậu. 

- Nhớ nghĩ đúng vé pháp vô lậu xuất thé 
gian, tức là hành giả chúng tanương 
vào chánh kiến vô lậu mà thường tư 
duy suy nghĩ như thật về mọi đối tượng, 
với sự tác ý tương ưng với pháp vô lậu với 
những ý niệm ghi nhớ rõ ràng không bao 
giờ quên. 

Đó là hai cách nhớ nghi chân chánh 
đúng chánh pháp về thiện và thiện giỏi 
thóat dành cho hành giá khi tu tập chánh 
niém. 

8/ Chánh dinh, cón goi là dé dinh, là chi 
thứ tám của Bát chánh dao, muc đích cua 
chi này là giúp hành giả xa lia pháp duc 
ác bất thiện thành tựubốn pháp thiền: sơ 

thiên, nhị thiền, tam thiên và, tứ thiên. 

Theo Kinh Dai Tứ Tháp, Trung Bộ III, tr. 


206 - 208 bản dịch của HT. Minh Châu đức 
Phật dạy: "Thế nào là Thánh chánh 
định với các cận duyên và tư trợ? Chính 
là chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm. Này các Tỷ-kheo, 
pham có nhứt tâmnào được tư trợ với 
bảy chi phần này, như váy, goi là 
Thánh chánh địnhcùng với các cận duyên 
và tư trợ”. Sự thành tựu của chánh 
định của các bậc hữu học như đức Phật đã 
dạy là phải câu hữu với bảy chỉ trên 
làm trợ duyên, duyên khởi trong lúc tu 
tập mới mong dat đến kết quá. Trong 
khi đạo quả giải thóat của các vị A-la-hán 
của bậc vô học gồm có mười chỉ như 
kinh Trung bó III sdd tr. 221 thi: "Do 
có chánh kién, chánh tu duy khói lén; do 
có chánh tư duy, chánh ngữ khói lén; do 
có chánh ngữ, chánh nghiệp khói lén; do 
có chánh nghiép, chánh mang khói lén; do 
có chánh mang, chánh tinh tán khói lén; 


do có chánh tinh tấn, chánh niệm khởi lén; 
do có chánh niệm, chánh định khởi lên; do 
có chánh định, chánh trí khởi lén; do 
có chánh trí, chánh giải thoát khởi lên. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, đạo lộ của vị 
hữu học gồm có tám chi phần, và đạo lộ 
của vị A-la-hán gồm có mười chi phán". Do 
đó sự hiện hữu có được của chánh 
định chính là sự hiện hữu của chánh 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh 
tấn, chánh niệm và, ngược lại tất cả đều 
có trong nhau qua duyên khởi. Và ở đây 
đứng về mặt thời gian nhân quả phân 
doan mà nói thi tám chi phần này theo 
thứ tự làm duyên cho nhau để đưa đến 
đạt bốn thiền định, nhưng đứng về mặt 
sát-na sinh diệt không thời gian thì chúng 
hiện hữu ở trong nhau. Về mặt nhân 
quá thời gian thì chánh kiếnthuộc chi 
phần quan trọng chủ yếu trong Bát chánh 
đạo đề đưa về chánh định. 


Chánh định ở đây chúng tôi chỉ đề cập giới 
han theo chủ đề của Bát chánh dao, nén 
định ở аду dinh nghĩa cũng theo ý 
nghĩa chủ đề nên định ngĩa này chưa 
mang tính phổ quát và rộng hơn. 

Tóm lai, Bát chánh dao là tám chi nhánh 
cần và đủ để hành giá từ đó có thé mượn 
chúng là con đường đưa đến giải thóat 
khổ dau, hay Bát chánh dao là con thuyền 
dé nhờ vào đó mà hành giải vượt qua khói 
bờ bên này tức là bờ đau khổ sang bờ bên 
kia tức bờ giác ngộ giải thóat. 

Trong Bát chánh đạo chúng ta nhận 
thấy có sự hệ mát thiết giữa hành 
pháp thứ tám này cùng với bảy hành 
phúp trợ đạo khác như chúng tôi đã trình 
bay trước đây trong Nguyệt san Pháp 
luân này. Sự có mặt trong nhau qua 
sự phối hợp sau đây để hành giá có cái 
nhìn tổng quát và hiểu rõ một cách cơ bản 
vé sự liên hệ này: 

- Chúnh niệm trong Bát chánh đạo chính 


là ý nghĩa nội dung của tứ Niệm xứ (trụ); 
cũng chính là niệm căn, niệm lực của Ngũ 
căn-Ngũ lực; cũng là niệm giác chi của bảy 
Giác chi; và là tâm thôn túc của Tứ thần 
túc. 

- Chánh tinh tấn chính là ý nghĩa nội dung 
của Tứ Chánh cần; cũng chính là tinh 
tấn thần túc của Tứ thân túc. 

- Chánh tu duy là trạch pháp giác chi; cũng 
chính là quán thân túc của Tứ thân túc. 

- Chánh kiến là tuệ căn, tuệ lực; 

- Chánh định là hỷ, khinh an, định, xả giác 
Chi. 


ТО DIỆU РЁ 


Trong kinh Tap A-hàm (Samyatt-Nikaya), Đức Phát 
có day các dé tử của Ngài: “Hỡi các Ty kheo, các 
thầy đừng dé tám trí vào những tư tưởng sau 


đây: Thế giới là hữu hạn; thế giới là vô cùng. Điều 

đó không quan trọng. Điều quan trọng là, ta dạy 

các thầy về Sự Khổ, Nguyên Nhân Sự Khổ, và Con 

Đường Đi Đến Diệt Khổ. Những điều đó có ích, vì 

chắc chán sé đưa các thầy đến cứu cánh của giác 
ngộ và giải thoát vậy”. 


Trong kinh Tứ thập nhị chương, do hai ngài Ma 
Đẳng Ca Diếp và Trúc Pháp Lan đời hậu Hán 
(Trung Quốc) dịch, phần Tổng khởi có ghi: “Thế 
Tôn thành dao di, tác thi tư duy, ly dục tịch tĩnh thi 
tối vi thẳng, trụ đại thiền định, giáng chư ma đạo. 
Ư Lộc Uyén trung, chuyển Tứ dé pháp luân, độ 
Kiều Trần Như đẳng ngũ nhân nhi chứng Đạo 
quả...”. Đoạn này có thể hiểu cách đơn giản là: Sau 
khi thành đạo, Đức Thích Ca khởi niệm suy nghĩ, xa 
lia ái dục được tĩnh tại đệ nhất và dat quá vi Chính 
đẳng Chính giác. Rồi Ngài an trụ trong thiền định 
hàng phục và chế ngự mọi ma lực. Sau đó, tại 
vườn Lộc Uyén, Thế Tôn đã lấy giáo lý Tứ dé để 
truyền giảng và độ nhóm ông Kiều Trần Như cùng 
năm người khác chứng Đạo quả. 

Điều này cho thấy tầm quan trọng của Tứ Diệu đế 
trong kinh điển Phật giáo. Trong tư tưởng Phật 
giáo, Tứ đế hay Tứ Diệu đế là giáo lý cơ bản, lấy 

con người làm trung tám và vì con người mà thực 


hiện. Đức Phật đã nhận thấy ở chúng sinh cái nhân 
thiện lành, đó là Phật tính, nếu biết tu tập đúng 
chính pháp đều có thé thành Phật (Nhất thiết 
chúng sinh giai hữu Phật tính). Phật vì lòng đại từ 
bi muôn lợi lac cho chúng sinh mà thuyết giảng 
giáo pháp của mình. Đây là giáo lý Đức Phát 
thuyết giảng trong thời kỳ đầu nên cũng gọi là 
giáo lý Nguyên thủy. 

Tứ đế hay Tứ Diệu đế là cách dịch của người Hán 
từ nguyên góc Phan ngữ là Catuariyasacca, cũng 
có cách gọi khác là Tứ Chân dé, Tứ Thánh dé. Tứ là 
số từ bốn; Diệu là tuyệt vời, khéo, hay, diệu dụng, 
mầu nhiệm; Đế là lời nói vững chãi, chắc thật, là 
chân ngôn, lời nói luôn đúng với chán lý. Tứ Diệu 

đế là bố điều chắc thật, diệu dụng không di chối 
cãi được. Bốn đế lý ấy là: 


1. Khổ dé (Dukkha Ariyasacca): nói về sự khổ ở 
đời. Khổ không chỉ có nghĩa là cảm giác đau đớn, 
khổ nhọc thân, tám mà còn chỉ trang thái cảm thấy 
không yên ổn, không thỏa mãn những mong muốn 
trong lòng. Tư tưởng Phật giáo cho rằng, con 
người sinh ra ở đời là khổ: “Đời là bể khổ”. Từ khi 
sinh ra đến lúc nhằm mắt xuôi tay không có lúc 
nào hết khổ. Vũ trụ tự nhiên thì luôn trong quá 
trình biến đổi Thùnh - Trụ - Hoại - Không. Về thân 


xác con người thì trái qua Sinh - Lão — Bệnh - Tử. 
Ма cá bón quá trình ấy không khi nào xa lia nỗi 
khó: Sinh khó (sinh ra là khó), Láo khó (quá trinh 
già nua của thân thé là khó), Bệnh khổ (có bệnh tật 
dau ốm là khó), Tử khổ (chấm dứt sự sống là khó). 
Rồi sống trong cuộc sống xã hội cũng luôn có nỗi 
khổ: Sở cầu bất đắc khổ (mong muốn mà không 
dat được là khó), Ái biệt ly khổ (yêu thương nhau 
mà phái xa lia là khổ), Oán tăng hội khó (ghét thù 
nhau mà phái sống gần nhau là khó), Ngũ thụ uán 
khổ (năm giác quan tương tác với thé giới bên 
ngoài, thọ nhận tướng sắc của vật chất, bi hinh 
tướng của vật chất che mất bản chất và mãi bị mê 
muội theo nó là khó). Đó là tám nỗi khổ của con 
người mà Phật giáo gọi là Bát khổ. 

Theo quan niệm của Phật giáo thì những thứ khổ 
con người phải chịu là cái khổ trong tam giới và 
đều là nhân để đời sau phải chịu quả trầm luân 

vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vì sinh tử thật là 

khổ, không ai không gặp, không ai chối bỏ được, 
nó như là cái hiển nhiên đối với con người, nên gọi 
là Khổ đế. 


2. Tập dé (Samudayat Ariyasacca): nói về nguyên 
nhân sự khổ. Tập có nghĩa là nhóm hop, góp lai. 
Nếu quá khứ hay hiện tại con người không biết 


được đời là khổ, không biết vạn vật hữu hình hay 
vô hinh chỉ là giá tạm, luôn biến đổi; không biết 
những ý nghĩ, lời nói và hành động của mình sẽ 
gây ra nghiệp nên lân hồi cứ làm theo mỗi, vì suy 
nghĩ và hành động xấu mà ngày càng huán tập, 
nhóm góp điều xấu, bị xô đẩy trôi lăn mãi trong 
sinh tử luân hồi, nên gọi là Tập. 

Đức Phật dạy rằng, vì vô mình che lấp nên con 
người không nhận ra thực tướng của vạn vật, rồi 
cứ tham đắm chạy theo cái hư ảo không vĩnh viễn 
đó nén tạo ra nghiệp. Đó là nguyên nhân của nói 

khó. Trong đó, có ba thứ độc (tam độc): Tham 
(tham lam), Sân (giận, bực, nóng nảy), Sỉ (ngu mờ, 
mê muội) là nguyên nhân chính nhất của nỗi khổ. 
Xét cho kỹ thi mọi việc làm thiện, ác (sẽ tao ra các 
nghiệp) gắn liền với sinh tử trong tam giới mà con 
người không ai không vướng mắc, nên gọi là Tập 

dé. 


3. Diét dé (Nirodha Ariyasacca): nói vé sw khó bi 
tiêu diệt, được giỏi thoát. Diệt tức là tịch diệt hay 
Niết bàn. Nghĩa là nghiệp đã hết không còn khổ 
lụy sinh tử luân hồi nữa. Khổ là mầm gốc của 
phiền não. Mà phiền não được diệt nên những 
nghiệp quá trong tam giới cũng diệt. Nếu các 
nghiệp phiền não trong tam giới đã diệt thì liên 


chứng đắc được cảnh giới Niết bàn (Hữu dư Niết 
bùn). Khi xả báo huyễn thân (nghĩa là chết), thân 
tứ đại không còn (nhà Phật dùng từ tịch hoặc tịch 
diệt hay nhập Niết bàn) cái khổ của đời sau không 
còn tương tuc nữa, khi ấy gọi là Vô du Niét bàn. 
Cảnh giới Niết bùn thật vàng lặng, tĩnh tịch và an 
lạc, đoạn diệt hết thủy hoặc nghiệp luân hồi nên 
gọi là Diệt đế. 


4. Dao dé (Magga Ariyasacca): nói về phương 
pháp diệt trừ nguyên nhân sự khổ. Dao là luân lý, 
là con đường đúng dàn, đạo còn có nghĩa là năng 
thông năng dat, nó chính là những phương pháp, 
là con đường để cho chúng sinh theo đó mà tu tập 

dé mong cầu vượt thoát khỏi trầm luân, khổ ải 
trong tam giới. Trong đó, Đức Phật chỉ ra tứm con 

đường chính, bao gồm: thấy biết chân chính (chính 
kiến); suy nghĩ chân chính (chính tư duy); lời nói 
chân chính (chính ngữ); nghề nghiệp chân chính 

(chính nghiệp); đời sống chân chính (chính mệnh); 

siêng năng chán chính (chính tinh tiến); tưởng nhớ 

chân chính (chính niệm); định tâm chân chính 
(chính định). Tám con đường chân chính ấy, Phật 
giáo gọi là Bát Chính đạo. 

Dao dé có Ba mươi bẩy Phẩm trợ đạo và Bát Chính 

đạo nương trợ, tương hỗ với nhau chắc chắn có 


thể đưa chúng sinh vượt qua khổ ải, chứng nhập 
cảnh giới Niết bàn không hư dối, nên gọi là Đạo 
dé. 

Phát giáo chủ trương vừa lấy trí tué diệt trừ vô 
minh, phá vòng luân hồi sinh tử, vừa thực hành tu 
tập diệt trừ tham dục để chuyển nghiệp đạt đến sự 

giải thoát. Tu hành để mong cầu giải thoát trong 
nhà Phật cũng có nhiều phương cách. Phật nói có 
tám vạn bốn ngàn pháp món, bất kỳ ai thấy khé 
hợp và phát nguyện tu tập theo một pháp môn 
nào thì đều có thể trở thành bậc giác ngộ giải 
thoát, vì Phật tính trong mọi chúng sinh là không 
khác nhau và mọi pháp môn đều đưa đến giác 
ngộ. Tuy nhiên, cho dù là pháp món nào đi nữa thi 
cũng lấy Tam vô lậu học (Giới - Định - Tuệ) làm căn 
bản và cương yếu. 


Kinh sách Phát giáo thường ghi, vì lòng bi mẫn với 
chúng sinh, vì lòng thương tưởng với đời mà Đức 
Phật thị hiện ra ở cõi đời này. Ngài có mặt ở đời vì 
một đại nhân duyên là cứu khổ độ sinh. Như vậy, 
với Tứ Diệu đế, Phật giáo đã giải quyết vấn đề con 
người một cách rốt ráo, và Tứ Diệu đế cũng là giáo 
lý căn bản mà bất kỳ một người xuất gia học Phật 
dù thuộc hệ phái nào đều phải biết tới và tu tập 


theo để mong cầu giải thoát, chứng ngộ Niết 
bàn./. 


BÁT CHÁNH ĐẠO 


Bát Chánh Đạo chỉ là một phân trong giáo lý 
của Đức Phật. Chỉ cán những cô găng nhỏ để 
áp dụng tám bước này vào đời sông cũng sẽ 
mang đến cho ta hạnh phúc. 

Qua bài Chuyển Pháp Luân của Đức 

Phật giảng tại vườn nai cho năm anh em ông 
Kiều Trần Như nghe. Trong đó Bát Chánh 
Đạo là chủ đề đầu tiên mà Đức Phật mở bài. 
Từ sự quan sát cuộc đời của mình qua những 
kinh nghiêm sống trong hai giai đoạn : 

Hướng thu lợi lạc, dam mé ái duc, danh lợi, 
quyén luc, trong cung dién và sáu nám tu khó 
hanh mà khóng tháy két quà o]. 

Đức Phát nhận ra rằng : Mình là người tu 
hành đang đi tìm Đạo, đừng để mình lạc vào 


trong các quan điểm, thái quá hay bát cáp, 
giả định của cuộc đời, sau cùng không có kết 
quả khả quan, dé chứng dat thành qủa duy 
nhứt muốn tim. Từ đó, Ngài tự tu tập, giới, 
tâm, dựa vào kinh nghiệm bản thân và đã 
khám phá ra con đường Trung đạo 
(Majjhimà Patipadà). 

Majjhimà tiếng pali có nghĩa là, giữa, ở giữa. 
Patipadà là thuc hành, con đường. Việt dich 
là con đường ở giữa, Hán Việt gọi là Trung 
Đạo. 

Y nghĩa chính của con đường Trung dao là sự 
thức tỉnh của Đức Phát, qua sự so sánh trong 
hai kinh nghiệm từng trãi trong đời của Ngài 
và rút ra một kết luận, để khuyên người đang 
đi tìm Đạo : Đắm mình trong dục lạc dẫn đến 
nguy hại, là một điểm nên tránh. Tự hành hạ 
mình bằng các hình thức tu khó hạnh nghiêm 
khắc, dẫn đến dau khó, và nguy hai là một 
điểm không bao giờ nên làm. 

Đức Phật lẫy cuộc đời của mình làm tâm 
điểm để tu tập, qua sự bắt đầu từ trong cuộc 
sóng dé khai triển trong nhiều khía canh 


khác nhau để giúp cho con người đang đi tìm 
Đạo có cái nhìn toàn bộ, từ đó mới có nên 
tảng căn bản dễ dàng trong việc tu đạo hay 
tìm một cách sông thích hợp cho mình và cho 
những người chung quanh. 

Đức Phật cho thây cuộc sóng có bao giờ hoàn 
háo, bằng phẳng với bất cứ ai. Mỗi người có 
một nói niêm, tâm tư, khó khán, trở ngại 
riêng và những nỗi đau không ai оібпо аі. Bởi 
vì, bản chất con người tôn tại trong xã hội 
đều có khát vọng tìm cầu vật chất. Cuộc sóng 
mang đến cho con người tất cá những gi nó 
muốn, chứ không phải những gi mà con 
người muốn và cho dù có muốn hay không, 
con người vẫn phải đón nhận những gi mà nó 
đưa đến cho mình, bằng thái độ lựa chọn 
Gượng ép hay Cói mở dé đón nhận. 

Khi những thử thách của cuộc sông làm cho 
con người đau khó, thì họ sé tìm về những 
người thân, những người bạn làm nơi an ủi. 
Đây cũng là hình thức để làm vơi đi những 
phiền não trong khoảnh khắc nhất thời. 
Nhưng nó sẽ trở thành một cách nuôi dưỡng, 


băng ý chí kiên định, băng nghị lực kiên 
dinh, dé giúp con người cảm thấy có thé tiếp 
tục bước về phía trước. 

Đức Phật có tầm nhìn và sự hiểu biết rộng, 
cho nên con đường Trung Dao mà Ngài tim 
ra là phuong pháp diét Khó, dé dua con 
người đến sw an vui thanh tinh trong cuộc 
sông hiện thời. 

Con đường Trung Đạo này còn được gọi là 
Bát Chánh Dao và tiếng pali viết Ariyo 
atthamgiko maøøo. Ariyo có nghĩa : cao quý, 
cao thượng trong cụm tir này. Atthamgiko là 
tám. Maggo, con đường. Bát Chánh Dao gồm 
có tám yếu tó quan trong dé tu tập như sau : 
Chính kiến, tiếng pali viết là Sammàditthi : 
hiểu biết đúng dáng. 

Chính tư duy, tiếng pali viết là 
Sammàsankappo : Suy nghĩ chân chính. 
Chính nghiệp, tiếng pali viết là 
Sammáàkammanto : Hành động chân chính 
không làm viêc giả dỗi. 

Chính ngữ, tiếng pali viết là Sammàvàcà : 101 
nói chân chính trung thực. 


Chính mệnh, tiếng pali viết là Sama àjìvo : 
Sông chân chính, không tham lam, vụ lợi xa 
rời nhân nghĩa. 

Chính tinh tiễn, tiếng pali viết là 
Samàvàyamo : Cô găng nó lực chân chính. 
Chính niệm, tiếng pali viết là Sammàsati : 
Suy niệm chân chính. 

Chính định, tiếng pali viết là Sammàsamàdhi 
: kiên định tập trung tâm tư vào con đường 
chân chính không dé bát cứ điều gi lai 
chuyển làm thoái chí, phân tâm. 


Chính kiến, chính tư duy thuộc vé trí tué | 
Chính ngữ, chính nghiệp. chính mệnh thuộc 
về giới luật | Chính tỉnh tiễn, chính niệm, 
chính định thuộc về định. 

Qua phân tỉnh lược về ý nghĩa của tám yếu tô 
trên. Dưới đây là chỉ tiết của từng yếu tô. 
Tám yếu tó của Bát Chánh Dao không phải 
là một tiễn trình sắp xếp theo thứ tự nhất 
định, như là yếu tó này phải đứng trước yếu 
tô kia. Những yếu tó này có thể được diễn tả 
một cách trung lập, gióng như một con sông 


lớn được hinh thành từ những con suối nhỏ 
hợp lai và mỗi con suối nhỏ đều có tên và 
nhiệm vụ hoạt động riêng của chính nó. Nhờ 
sự tụ hợp góp sức của những con suói này mà 
con sông lớn mới tón tai. 

Trên phương diện tu tập thiết thực, tám yếu 
tô này được chia ra làm ba nhóm : 

Nhóm giới đức, tiếng pali viết là 
silakkhandha , được tao thành bởi chánh 
ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. 

Nhóm tâm định, tiếng pali viết là 
samadhikkhandha, được tạo thành bởi chánh 
tin tàn, chánh niệm và chánh định. 

Nhóm trí tuệ, tiếng pali viết là 
paññakkhandha, được tao thành bởi chánh 
tri kiến và chánh tư duy. 

Đường hướng chung của Bát Chánh Đạo qua 
ba nhóm Giới, Định, Huệ, là mục tiêu dẫn 
đến việc giải thoát ra khỏi sự khó đau, băng 
sự trừ tiệt vô mỉnh. Do đó trí tuệ là một 
phương tiện tu tập, hầu giúp cho con người 
mở mang Tâm trí, để nhìn thấy và phán xét 
một cách minh bạch tất cả mọi hiện tượng và 


thấu hiểu một cách tường tận về bản tính 
chân thật của sự vật. 

Đây là sự hiểu biết toàn diện và là một tính 
năng thức tỉnh để đưa con người thoát ra 
khỏi : mê lầm, ích kỷ, những chủ nghĩa tôn 
thờ danh lợi cá nhán... những cán bã vô 
minh, trong cuộc sông hằng ngày. 

Đức Phật nói răng : chỉ có chính mình mới 
giải thoát được cho mình ra khỏi những nỗi 
thông khó. Con người phải làm chủ lây vận 
mạng của mình. Vì mê làm mà chính mình tự 
tạo ra một thân linh, với niềm hy vọng được 
sự cứu rôi hay phù hộ cho mình được thoát 
khỏi cảnh lầm than, đau khổ mà do chính 
minh đã tao nên. Cuói cùng minh phải làm 
nô lệ cho thân vi thân linh ảo tưởng này mà 
vận mạng của do chính mình tạo ra vẫn 
không bao giờ thay đối. 

Trí tuệ, phan поё là Prajña USIT, Pali là 
pañña. Trí tué còn goi là Tuệ hay Trí huệ. Trí 
là quán tháy, Hué là hiéu ró. Trong Phát hoc 
Trí tué là mót khái niém rát quan trong và có 
nhiều cách giải thích rất đa dang tùy theo các 


tông phái. 

Đặc tính của Trí tuệ là trong sáng, rạng ngời. 
Vai trò của Trí tuệ là nó có khả năng giúp, 
nhìn tháy hay quán nhận được bản thể đích 
thực và (бі hậu của mọi hiện tượng và thực 
hiện được tất cả những øì nên làm và cân 
phải làm. Ngoài ra Trí tuệ cũng là một 
phương cách tu tập dé giúp cho một vi Вб tát 
trở thành một vị Phật. 

Trí tuệ hoàn toàn khác biệt với trí thông 
minh thông thường (Pali là vijnana). Trí 
thông minh thông thường là sự tượng trung 
cho quá trình vận hành bình thường của tri 
thức. 

Trí tuệ không phải là một sự vận hành bình 
thường của tri thức mà là kết quả của một sự 
rèn luyện chuyên cần của tâm thức. 

Trong Bát Chính Dao, Trí tuệ goi là Chính 
kiến, tức là nhìn tháy hiểu biết đúng dáng 
được dịch từ chữ Pali Sammaditthi. Samma 
có nghĩa là đúng, hợp lý. Ditthi là thấy, nhìn 
thấy, có động từ căn là Y dis. Micchaditthi là 
tà kién phản nghĩa của Sammàditthi. 


Như vậy Tà kiến là gi ? Tà kiến là cái nhìn 
sai lệch về sự thật rồi tạo thành những kiến 
thức sai làm, những sự hiểu biết không căn 
cứ, khiến cho con người đi lạc vào tà đạo hay 
dẫn dắt con người, đến chỗ tranh chấp, đầu 
tranh hon thua, thành kiến bảo thủ, phiên 
não khó đau. Thí dụ như Mê tín là những tin 
tưởng mù quáng, suy đoán tưởng tượng, 
không cán cứ, khiến cho con người, mát hết 
lý trí, tiéu món nghi lực, không sức phán 
đoán, không trí thông minh và có thé làm hư 
hai, tan nát cả hạnh phúc gia đình mà không 
thé lường trước được, trong cuộc sóng hàng 
ngày, của tất cả mọi người. Điều này đã pha 
trộn lâu đời và hiện đang lẫn lộn, trong các 
sinh hoạt Phật giáo. 

Qua phán tỉnh lược những hình thức tà kiến 
trên, thì nguyên nhàn tao ra chúng là do từ 
sự : Thấy không có xác thật, bởi vì... | Thấy 
không xác thật, bởi vì... | Nhận tháy không 
xác thật, bởi vì... | Nhận thấy không xác 
thật, bởi vi... ... Cho nên hãy bình tâm, 
suy ейт, nhiêu lần trước khi quyết theo hay 


làm một việc gi. Điều này trong Phật học đã 
cho thấy ý nghĩa của Trí tuệ là sự rèn bằng 
thời gian để đạt đến sự hiểu biết hoàn toàn 
hàu dem lại thành qủa tốt cho những gi mình 
đang muốn thực hiện. 

Theo thuật ngữ Pali Micchaditthi là phản 
nghĩa của Sammaditthi và Sammáditthi có 
nghĩa là nhìn thấy hiểu biết đúng dáng. Như 
vậy, ở đây, cái gi làm chủ để cho sự nhìn tháy 
hiểu biết đúng đắng này ? 

Đức Phát đã lây cuộc đời của mình làm tâm 
điểm để tu tập và khai triển trong nhiều khía 
cạnh khác nhau để giúp cho con người đang 
di tim Dao. Dua vào kinh nghiệm bản {һап 
qua sự nhìn thấy, hiểu biết một cách tận 
tường, để so sánh và kết luận cho ý nghĩa về 
con đường Trung Đạo mà Ngài đã tìm ra, 
dựa trên hai điểm có thật, trong cuộc sông 
của con người và xã hội. Đó là : Dám mình 
trong dục lạc dẫn đến nguy hại, là một điểm 
nên tránh. Tự hành hạ mình băng các hình 
thức tu khó hạnh nghiêm khắc, dẫn đến đau 
khó, và nguy hại là một điểm không bao giờ 


nên làm. 

Từ ý nghĩa trong sáng này mà Ngài đã giúp 
cho, biết bao nhiêu người tu học biết rõ thê 
nào vé giá trị quan trọng của trí tuệ, trong 
lúc họ còn là những người đang tìm học đạo 
hay những người chưa biết oi vé đạo, sẽ tìm 
đến đạo một cách thực tế và dễ dàng hơn. 
Thí dụ như Trí tuệ được xem như là Chánh 
kiến trong Bát Chánh Đạo và khi dùng 
Chánh kiến để nhìn Tứ Diệu dé, thi nó được 
hiểu như là Chánh dé, bởi vì, nhìn tháy Khổ 
là khó, Tập là tập, Diệt là diệt, Dao là dao, 
băng sự hiểu biết am tường về bản tính chân 
thật của từng yếu tô. 

Tóm lai Chánh kiến là sự һау biết mọi sự 
đúng như thật và chính Tứ diệu đề mới giải 
thích sự vật đúng như thật. Do đó mới có cầu 
trong Bát Chánh Đạo có Tứ Diệu Đề và 
ngược lại. 

Theo Phật học có hai loại hiểu biết : 

Hiểu biết thông thường của con người là kiến 
thức tích lũy bằng trí nhớ, dựa trên một số 
dữ kiện tiếp thu không sâu sắc và còn được 


соі là Hiểu biết tùy thuộc, phan ngữ viết 

là, ar st t, anubodha, thuộc vé nam tính, có 
nghĩa là, nhớ, tự nhớ, thầu hiểu. viết từ động 
từ ЗГ anubudh [anu-budh 1] ở dang 
nguyên thủy nhóm một. 

Sự hiểu biết sâu sắc thật sự gọi là thâm nhập, 
năm lòng, pali viết là pativedha. Sự hiểu này 
là kết qủa của việc nghiên cứu học hỏi (pali, 
Pariyatti) và việc thuc hành (pali, patipatti) 
một cách chuyên cần nghiêm túc, dé thấy biết 
sự vật trong bản chất của nó mà không cần 
phải nhớ đến tên hay cách câu tạo của nó. 
Sự thâm nhập này chỉ có thể có, khi tâm đã 
sạch mọi ô nhiễm và đã hoàn toàn phát triển 
nhờ thiền định. Đây cũng là lý do tại sao 
Chánh kiến được sắp trong nhóm Huệ của 
Bát Chánh Đạo. 

Chánh kiến là một lỗi sóng mà người đang 
học Phật, nên thực hành và phát triển mỗi 
ngày, bàng sự cô găng từ bó những sai lầm, 
dé găt hái | những lợi ích cho việc thành công 
trong nhiều lãnh vực của cuộc sóng. 

Chánh kiến là một tự kỷ luật trong thân, do 


đó, từ lời nói và ý nghi, tự phát trién và tự 
thanh lọc. Chánh kiến không liên quan gi đến 
đức tin, cầu nguyện, thờ phụng hay nghi lễ. 
Chánh kiến là một con đường dẫn đến tự do 
hoàn toàn, hạnh phúc và bình an nhờ sự 
hoàn thiện về đạo đức, tâm linh và trí thức 
qua sự tỉnh thức bên trong của mỗi người. 
Chánh kiến cũng là Con Đường thực sự để 
giúp người đang học Phật, dân dân, tự tìm ra 
Đức Phật bên trong của chính mình. 

Trong khi Chánh kiến là sự tháy biết mọi sự 
đúng như thật ,thì Chánh tư duy là sự sử 
dụng sự thật qua dòng suy nghĩ đích thực về 
sự thật để chuẩn bị đi vào từng bước thực 
hành, gióng như, nhờ tháy Khổ và có Khổ mà 
Đức Phật tìm đường diệt Khổ. 


Đây cũng là sự chứng nghiệm từ tronø cuộc 
đời băng, thấy, biết sử dung sự thật cái khó 
của con người qua dóng suy nghi đích thực 
mà Đức Phật đã lập ra đạo của Ngài, rôi từ 
đó Đạo Phật đi vào cuộc đời không ngoài việc 
giải thoát Khổ cho con người. 


Chánh tư duy, pali viết là Samma samkappa. 
Samma có nghĩa là đúng, hợp lý. Samkappa 
đồng nghĩa với Vitakka : tầm, tìm, đặt lên. 
Chánh tư duy là tư tưởng chân chính quan 
trong dé giúp con người dứt bỏ tâm tham ái, 
tâm sân hận và tầm si mê. 

Chánh tư duy cũng là một hình thức của 
Chánh ngữ, bởi vì tư duy là loại ngôn ngữ 
thầm ở trong tâm, như con tăm tự giam mình 
trong kén, lúc nào cũng tự nói minh nghe. 
Nếu có Chánh tư duy thì tim (Vitakka) và 
duy tri (Vichara) sé soi sáng cho ngón ngữ và 
cho hành động và tàng thêm loi ích cho 
Chánh kién. 

Chánh Tu Duy góm có ba yéu tó chính : 
Nekkhamma : Xuát gia, Tir bó, loại trừ, 
Avyapada : Tâm từ ái, thiện chí , hay hảo 
tâm, nghịch nghĩa với thù hận, ác ý, ganh 
chét. 

Avihimsa : Không hung bạo, hay ôn hòa, 
hiên lương, bi mẫn, nghịch nghĩa với tính 
hung bạo, tàn ác. 

Chánh tư duy là suy nghĩ, xét nghiệm chân 


chánh, tư tưởng đúng với lẽ phải để mang lợi 
ích thiết thực vào đời sống xã hội. 

Những đức tánh xáu và những tư tưởng thấp 
hèn là những phẩm chất luôn luôn ngầm 
chứa bên trong của con người. Ngày nào còn 
tham, sân, sỉ, thì ngày đó, những chất độc 
này còn có thể trỗi dậy khó lường được. 

Do đó sự từ bỏ cũng là một trong những 
phương cách giải độc cho lòng tham và triệu 
chứng thèm muốn của nó. 

Chánh tư duy là suy nghĩ, xét nghiệm chân 
chánh ở chỗ loại trừ dứt khoát, chứ không đè 
nén những trang thái tâm bát thiện và thay 
thế băng những trạng thái tâm thiện. 

Chánh tư duy là suy nghĩ, xét nghiệm chân 
chánh ở chỗ mở lòng nhân ái và từ bi dé có 
thể đạt được một hạnh phúc vô điều kiện 
trong sự từ bỏ. 

Chánh tư duy cùng với Chánh kiến giúp 
người học Phật thường xét nghĩ đạo lý, suy 
tìm thể tánh nhiệm mâu của Từ, Bi, Ну, Xá, 
biết xét những hành vi lầm lỗi dé sám 

hói, biét suy xét vó minh và nguyén nhán 


đau khó là nguón góc của tội ác và tìm 
phương pháp đúng đắn để tu hành, hâu giải 
thoát cho mình và cho những người chung 
quanh. 


Nếu mọi người đều hiểu được quy luật này, 
thi có l€ không còn cái tham của người giàu 
và lòng ganh tị của người nghèo. Kết quả sẽ 
là một sự chia sé tinh thuong có lợi cho nhân 
loại qua sự bình đẳng. 

Tóm lại Chánh tư duy và Chánh kiến là hai 
yếu tô quan trong trong phán Hué cua Bát 
Chánh Dao. Bói vi, chüng có thé dát tháng 
đứng lên những gi đã bị đảo ngược và dé lộ 
những gi đang bi án khuất trong bóng tôi. 
Nhóm Giới, tiếng pali viết là silakkhandha 
được tạo thành bởi chánh ngữ, chánh nghiệp 
và chánh mạng. Giới phạn ngữ øọi 50а, pali 
viết là STla có động từ góc là sil, có поја : 
phục vu, thực hành, quy luật, ky cương. Giới 
trong Phật học không phải là những điêu luật 
hay những quy tắc... bắt buộc con người phải 
tuân theo một cách chặt ché như trong : nhà 


trường, co quan, ban ngành đoàn thé, các tó 
chức xã hội, lớn, nhỏ khác nhau... 

Giới ở đây là sự hướng dẫn của Đức Phật 
khuyên dạy cho những người học Phật, sau 
khi ngài Diệt Độ, bằng những bón phận phải 
làm (cáritta) và những điều nên tránh 
(vãritta) để khép mình vào nếp sống kỷ 
cương qua phát triển trí tuệ, để mang lợi ích 
cho mình và cho người. 

Đức Phật không ép buộc và không hứa hẹn 
với những người học Phật, sẽ ban thưởng 
người làm thiện và trừng phạt người ойу tội 
lỗi. Điều nên cân hiểu rõ là : mỗi người phải 
chịu đau khổ vì những hành động sai lầm của 
chính mình và thọ hưởng những lợi ích do 
hành động chán chánh của minh. 

Giới của Đức Phật là những nguyên tắc rèn 
luyện bản thân con người qua nhiều phương 
diện khác nhau như : Đạo đức và phong cách 
cư xử về đạo đức. 

Phương diện đạo đức là sự tu tập thân, khẩu, 
ý, thanh tịnh để diệt trừ tham, sân, sỉ, ở nội 
tâm, đưa đến sự an lạc giải thoát cho chính 


mình. Bát cứ xã hội nào muốn phát triển và 
tôn tại lâu dài, thì phải cần có những con 
người hoàn hảo về ý thức đạo đức cá nhân để 
làm nên tảng căn bản. 

Phong cách cư xử về đạo đức là sống trong sự 
thuc hành Từ, Bi, Hy, Ха, để cho con người 
biết qúy mến, thương yêu, thông cảm, đoàn 
kết và giúp đở nhau trong mọi tinh huóng 
của xã hội, nhằm mang lại lợi ích, an vui, 
hạnh phúc thật sự cho mình và cho người. 
Giới là những điều kiện rèn luyện khác nhau 
có ích lợi cho cuộc đời đang đi tìm đạo, mà 
tăng, ni, người tu tai gia phái nương theo, 

dé Giác ngộ. Do đó Giới có nhiều loại khác 
nhau và tùy theo căn cơ cao thấp của con 
người mà đức Phật thiết lập. 

Giới cũng có một ý nghĩa khác là cảnh giói, 
không gian, yếu tô. Phan ngữ và pali gọi là 
dhatu. 

Tam giới, phan ngữ là triloka, gồm có Duc 
giới (phan пей: kamadhatu), Sắc giới (phan 
ngữ : rüpadhatu) và vô sắc giới (phan ngữ : 
arüpadhatu). 


Giới là li sóng luôn mang lại an lạc và hanh 
phúc cho con người. Nó chứng minh rằng con 
người có khả năng dat được giá trị dao đức 
tôi cao, qua ý chí và nỗ lực tự thân của chính 
mình bằng cách : Tránh làm các điều ác, tu 
tập các việc lành, øiữ tâm ý trong sạch. 

Giới là một lối sống vững vàng manh mé và 
thuán lý, bởi vì nó là phương cách thực dụng 
hợp lý, để sửa đối từ một con người có đức 
tánh xấu thành một con người có đức tánh 
tốt, từ абі tượng vô minh trở thành một абі 
tượng trí thức, từ một con người có tư tưởng 
tiêu cuc bi quan trở thành con người có tư 
tưởng tích cực lạc quan năng động. 

Giới không phải là sự tự hảm mình trong một 
khung khó, mà là những bước chân tự 
nguyện khởi đầu, đi tìm những lời dạy của 
Đức Phật, giải đáp cho những quan niệm sai 
lầm, từ dậm đường này đến các поб khác 
trong cuộc sông mói ngày. 

Tu tập Giới là việc thuc hành những lời day 
trong sáng lợi ích của Phật dé nhìn vào con 
người và xã hội mà khai triển trí tuệ, từ bi 


băng mục đích xây dựng an lành cho mình, 
cho người. 

Câu xin ân huệ, phước lộc hơn là việc tìm 
đạo giác ngộ giải thoát, không phải là mục 
đích của sự Tu tập Giới này. 

Qua phân tỉnh lược về khái niệm của chữ 
Giới. Bây giờ là phần nói về giai đoạn hinh 
thành của Nhóm Giới qua những yếu tô được 
biết của chính nó : Chánh ngữ, tiếng pali viết 
là Sammàvàcà , Chánh nghiệp, tiếng pali viết 
là Sammàkammanto, Chánh mang, Sama 
ајіуо. 

Nói đúng là xa lia lời nói hư di băng một lời 
nói ra không làm cho tan vỡ, hạnh phúc gia 
đình, không làm cho mọi người nghỉ ngờ lẫn 
nhau, một lời nói để lợi cho mình và cho 
người, một lời nói ra người nghe hoan һу, 
một lời nói có ích lợi làm cho tâm người nghe 
được an tịnh, một lời nói thành thật ngay 
thắng, bình đẳng, hòa nhã, rõ ràng, gián di, 
khuyến tán, một lời nói hợp thời và đúng lúc, 
hợp tình và hợp lý, mang đến cho người nghe 
cảm giác thương yêu, Từ, Bi, Hy, Ха. Những 


lời nói này chính là Chánh ngữ để giúp thêm, 
phân tăng triễn cho Chánh kiến, Chánh tư 
duy của người đang đi tìm đạo. 

Chánh ngữ, tiếng phan viết là Samyag vāc, 
pali : Sammavaca. Samma có nghĩa là đúng, 
hợp lý. Phan ngữ Vàc, ЯТ viết từ động từ 
vac, dạng nữ tính, có nghĩa là, tiếng nói, lời 
nói, âm thanh, ngôn ngữ, bài diễn văn, lời nói 
thánh thiện. 

Giai đoạn hinh thành của Nhóm Giới qua 
những yêu tó duoc biết của chính nó : Chánh 
ngữ, tiếng pali viết là Sammàvàcà, Chánh 
nghiệp. tiếng pali viết là Sammàkammanto, 
Chánh mang, Sama àjivo. 

Nói đúng là xa lia lời nói hư dói bàng một lời 
nói ra không làm cho tan vỡ, hạnh phúc gia 
đình, không làm cho mọi người nghỉ ngờ lẫn 
nhau, một lời nói để lợi cho mình và cho 
người, một lời nói ra người nghe hoan hỷ, 
một lời nói có ích lợi làm cho tâm người nghe 
được an tịnh, một lời nói thành thật ngay 
thắng, bình đẳng, hòa nhã, rõ ràng, gián di, 
khuyến tán, một lời nói hợp thời và đúng lúc, 


hợp tình và hợp lý, mang đến cho người nghe 
cảm giác thương yêu, Từ, Bi, Hy, Ха. Những 
lời nói này chính là Chánh ngữ để giúp thêm, 
phân tăng triễn cho Chánh kiến, Chánh tư 
duy của người đang đi tìm đạo. 

Chánh ngữ, tiếng phan viết là Samyag vāc, 
pali: Sammáàváàca. Samma có nghĩa là đúng, 
hợp ly. Phan ngữ Vàc, 979 viết từ động từ 
vac, dạng nữ tính, có nghĩa là, tiếng nói, lời 
nói, âm thanh, ngôn ngữ, bài diễn văn, lời nói 
thánh thiện. 

Trong kinh Đại Bát Niết bàn, trước khi Đức 
Phật nhập diệt, có đệ tử hỏi : Sau khi Ngài 
nhập Niét bàn rồi, người đời sau gáp nhiều 
sách vở ngoại đạo với kinh Phật không làm 
sao phân biệt. Vậy biết tin theo lời nào để tu? 
Ngài trà lời răng : Không luận là lời nói của 
ai miễn là lời áy đúng sự thật hợp chân lý thì 
cứ theo đó mà tu. 

Chánh ngữ là lời nói chân chánh, không tao 
nghiệp bất thiện bằng lời nói, mà trái lại, 
dùng lời nói để tạo các nghiệp thiện lành. Lời 
nói là sự biểu hiện của tám tư và ý nghĩ, néu 


không cán trong, thiểu suy nghi, thì lời nói dễ 
làm cho người khác đau khổ, mà đôi khi 
chính mình cũng cảm thấy ăn năng hồi hận, 
vì nói lời bát cán của mình mà gây ra tai 

họa. 


Bản chất của lời nói tùy thuộc vào những nội 
dung khác nhau của tâm thức. Nếu tâm có 
nhiều giận hờn, bức xúc... thì lời nói sẽ mang 
sắc thái nặng né, hung dữ. Còn néu tám ta 
thanh tịnh thì lời nói sé dé nghe, trong âm 
điệu hài hòa. Nói là một nghệ thuật và cũng 
là một cách tu qua sự quán sát chọn lời và 
lăng nghe. 

Trên phương diện so sánh, Tư duy thì có tìm 
hiểu và suy xét, còn Ngôn ngữ thì có lời nói 
và sự phân tích, chứng minh, hay diễn tả mà 
còn gọi là luận. Như vậy Ngôn được hiểu như 
Tìm hiểu của Tư và Luận được hiểu như 
Duy. Từ điểm này cho thấy tám yếu tô của 
Bát Chánh Đạo, dù có sự phân chia chúng ra 
thành những nhóm khác nhau, nhưng chúng 
vẫn có sự liên quan mật thiết với nhau. 


Kết qủa cho tháy răng : Càng thực tập 
Chánh tư duy, thì càng tạo điều kiện để giúp 
cho những mầm móng của Chánh kiến khác 
được nấy nở và tăng trưởng thêm. Chánh 
kiến là nguôn nuôi dưỡng của Chánh tư duy. 
Nhờ sự phát triển của Chánh kiến và Chánh 
tư duy mà Chánh ngữ được biểu hiện rõ 
ràng. Do đó khi lời nói gây ra đau khổ thì 
phải biết là cái nhìn tháy chưa rõ ràng và 
việc suy nghĩ chưa đúng. 

Trong tương giao сіта mọi người, Chánh ngữ 
là phương pháp để thu phục nhân tâm hay 
cách xử thê qua cách nhìn đúng, nghĩ đúng 
băng lời nói. Thí dụ như : Làm cách nào để 
khuyên bảo người khác, khi biết họ làm sai, 
nói sai, hay nghĩ sai? Nói cách nào để khỏi 
làm mát lòng người nghe? Chỉ có Chánh ngữ 
và Chánh ngữ. 

Ngôn ngữ là chữ viết và tiếng nói để giúp cho 
con người, hiểu biết, trao dói thông tin văn 
hóa, tạo điều luật ngăn ngừa những tội ác và 
xây dựng nên tảng văn minh cho nhau trong 
xã hội. Tất cả hạnh phúc trên đời đều bắt 


đầu từ lời nói của con người và đừng bao giờ 
mong người khác nói lời dễ nghe, trong khi 
chính mình chưa làm được như vậy. 

Muốn thấy được đạo, tức là muốn cuộc sóng 
được an lạc hạnh phúc, thì hãy tập làm 
Người biết cách nói đúng đắn, băng những 
lời nói cao quý, hữu dụng, đây đủ ý nghĩa 
thâm trầm, chi lại ở trong phân giới của Đức 
Phật đã đề ra. Hiểu được như vậy, hành được 
như vậy, chính là Người tu theo Chánh ngữ. 
Lời nói có một ảnh hưởng vô cùng quan 
trọng không những đối với đời sóng hạnh 
phúc của mỗi cá nhân mà còn có thể định 
đoạt được cả sự an nguy của xã hội. Chính vì 
thế mà Đức Phật đã đưa Chánh Ngữ vào Bát 
Chánh Đạo. 

Những hành động tạo ra đau khó cho người 
lẫn thú vật, thí du như khi nóng giận, đánh 
đá, chửi bới, nguyên rủa đều thuộc vé tà 
nghiệp. Còn làm một hành động chán chánh 
có ý nghĩa bảo vệ, xây dựng và chở che cho 
sự sông như : không sát sanh, không trộm 
cắp, không tà dâm, không uống rượu cũng 


eoi là Chánh nghiệp. 
Tà nghiệp và Chánh nghiệp thuộc về hành 
động của thân thể. Trong Bát Chánh Đạo, 
Chánh kiến, Chánh tư duy được xem như là 
ý nghiệp và Chánh ngữ thuộc về phần khẩu 
nghiệp. Do đó chữ Nghiệp được hiểu như : 
hành động tạo tác bị điều khiến bởi tâm ý. 
Chữ Nghiép do người Trung hoa dịch ra từ 
chữ Karma của phan ngữ. Karma, pH А 

, karman. có nghĩa là, hành vi, hành 
động. hoạt động, cách cư xử, tư cách, thuộc 
về ý, miệng, và thân. Karma có động từ gốc 
là Ykri, từ chữ KRIYA có nghĩa : làm, hành 
động. Pali viết là kamma PH, 
Khái niệm chữ Nghiệp trong đạo Phật dùng 
để chỉ quy luật chung về nguyên nhân và kết 
quả. Bởi vì mỗi nghiệp làm dưới một điều 
kiện nhất định, thì sẽ tạo thành một quả, 
phan ngữ goi là Phala, PA có động từ góc V 
Ф phai có nghĩa, được, vỡ, phân chia, phản 
ánh, phát ra, chịu hậu quả, thành công. 
Một nghiệp thiện hay bất thiện được hành 


động theo ba cách : bàng thân, bằng tâm, và 
băng lời, qua dòng tư tưởng. Do đó khi con 
người có ý làm cái gi thi đã tạo nghiệp, không 
nhất thiết răng việc làm đó có xảy ra hay 
không. 

Nghiệp làm con người tái sinh trong một cuộc 
đời, nhưng hành động con người trong cuộc 
đời đó vẫn có sự tự do. Nghiệp sinh ra hoàn 
cảnh, nhưng sự phản ứng đối với hoàn cảnh 
này lại nằm trong tay con người. 

Như vậy, mỗi hành động được thực hiện với 
chủ ý là một hành động có khả năng sáng tao. 
Do ý chí thúc dáy hành động, tao thành một 
lực để làm chuyền động theo cái tiễn trình 
bát tận của sự đổi thay trong cuộc đời. 
Nghiệp của mỗi người là hành động riêng của 
từng cá nhân và kết quả của những nghiệp 
mà họ tạo ra, thi chính ho cũng là người thừa 
hưỡng phân qủa riêng này. Nghiệp của mỗi 
người là kinh nghiệm riêng của từng người, 
cho nên không ai có thể can thiệp vào để làm 
thay đối những kết quả của nghiệp cá nhân 
được. 


Một hành động sẽ không gây nghiệp, néu nó 
được thực hiện mà không xuất phát từ tham, 
sân, sỉ. Chính vì không thông suốt định luật 
nhán quả nghiệp báo này mà con người tự 
gây cho mình và xã hội biết bao đau thương 
khó luy, rôi lại đồ thừa cho trời đất hoặc gán 
tội cho tha nhân hay những điều kiện khách 
quan bên ngoài. 


Trái lại khi người nào đã thấu rõ định luật 
nhân quả nghiệp báo này bàng sự tự quan 
sát, tự chiêm nghiệm trong đời sóng một cách 
sâu sắc, thì không những có thể tự vượt qua 
khó dau, tự hoàn thiện chính minh, mà còn 
đem lại nhiều lợi lạc cho xã hội. 


Trong Phật học, tạo nghiệp tốt không có 
nghĩa là châm dứt vòng luân hôi. Muôn thoát 
khỏi vòng này, thì phải từ bỏ cả hai tốt và 
xâu. Tóm lại Chánh Nghiệp là hành động, 
việc làm chán chính, đúng với lẽ phải, phù 
hợp với chân lý, có lợi ích cho người lẫn vật. 
Người tu tập theo đúng Chánh nghiệp là 


người luôn luôn thận trong, giữ gin mọi hành 
động của minh, dé khỏi làm tón hại đến 
quyên lợi, nghé nghiệp, địa vị, danh giá, hạnh 
phúc, tánh mạng của người khác và bao gió 
cũng biết tôn trọng lương tâm nghề nghiệp 
của mình, luôn luôn hành động có lợi cho mọi 
người, mọi vật. Nếu cần, có thé hy sinh quyền 
lợi hay tánh mạng mình để giải thoát nỗi đau 
khó cho người khác. 

Muốn tu tập Chánh nghiệp được đạt đến kết 
qủa cao, thì phải tu tập Chánh kiến, Chánh 
tư duy, Chánh ngữ, một cách nghiêm túc, 
ngoài ra nếu thích, ngồi thiền, niệm Phật, 
tung kinh, trì chú, làm công qủa, dé giữ gin 
thân, khẩu, ý, cũng là những việc làm đáng 
hoan nghinh. 

Chánh Nghiệp còn mênh mông vô tận, rất 
thú vị, cho nên thường xuyên trau dôi học 
hỏi, theo một cách thức nào đó, vừa thích 
hợp với thói gian và mình không còn sợ sai 
hay nghi ngờ những gi Phát đã dạy dé thuc 
hành trong cuóc sóng. 

Từ đó, khi gieo hat bắp, thì ta biết, sé được 


những trái bắp như ý. Bởi vì, tất cả những 
thành đạt đều phát xuất từ sự siêng năng và 
chăm chỉ trong sự tu tập. 

Qua hai phần, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, 
bây giò đến phân cuối là Chánh Mang. Ва 
phân quan trọng này đã hợp thành sự phân 
hang của Giới, phan ngữ goi là Sila trong Bát 
Chánh Đạo. Cũng như đã biết, Giới là những 
quy tắc đạo đức có tác dụng để chỉ cho con 
người tháy và nhận dinh được những điều gi 
không nén làm (varitta) và những оі nén làm 
(caritta). 

Nhờ Chánh Nghiệp trau dòi cho con người 
tạo thân và khẩu nghiệp luôn trong sach, dé 
thoát ra khói moi hình thức khó đau của cho 
mình và cho người. Sanh, lão, binh, chết, là 
một tiễn trinh tao nghiệp và trả nghiệp. 
Nghiệp chính là sự bình dáng cua sw vay và 
trá trong cuóc dói. Nghiép tót hay xáu mà có 
giữ giới, thì không sợ làm đường lạc lồi. Bởi 
vi, sự git gin được giới này có khá năng hóa 
giải cái хаи thành ra cái tốt. 

Trén thuc té, cuóc sóng là sw chién dáu khóng 


ngừng dé đạt được những nhu câu khẩn thiết 
cho sự bảo tôn đời sông cá nhân và nuôi sông 
gia đình. Con người bị bắt buộc phải xem 
công việc làm ăn sinh sóng là một vẫn dé 
quan trong, thúc giuc, cáp bách, cho nên đôi 
khi con người không còn bận tâm nhiều vé 
các giá tri nhàn văn, mà càng quan tầm 
nhiều hơn đến tiền bạc và quyên lực. Nếu 
như xã hội loài người mát di các giá trị của 
sự công bằng, tình thương và lòng trung 
thực, thì đời sống tương lai của con người sẽ 
ra sao ? 

Theo cái nhìn của đức Phật thì tất cả suy 
nghĩ và hành động của con người đều khởi 
nguồn từ tâm. Nếu con người có tâm tốt và 
biết lo lăng tới việc phát trién xã hội loài 
người, băng hành động thực tế, thì kết quả sẽ 
có ích cho nhân loại. Đây cũng là lỗi sóng 
trong lành, sông trong môi trường trong 
lành, không sống trên những sự khó đau của 
người khác cũng của như thú vật, sống chân 
chánh của con người, được nuôi dưỡng qua 
lời dạy của đức Phát, báng,Tir, Bi, Hy, Ха. 


Do đó, có đề cao hay không đề cao về nên 
tảng đạo đức, nhưng nên tảng căn bản này, 
vẫn tao nên nhiêu thé đứng khác biệt lớn lao 
trong nhiều lãnh vực của xã hội. Con người 
sông, không ai dám tự xưng mình là người 
toàn thiện. Muôn được toàn thiện, thì phải tu 
tập luyện qua nhiêu quia trình một cách 
nghiêm túc. 

Nếu không được rèn đạo đức, thì con người 
sẽ trở thành ác nhân và cuộc đời sẽ là nạn 
nhân của nó. Cho nên, Chánh nghiệp là hành 
vi đúng đắn, tạo nghiệp thiện, từ bỏ sát sinh, 
từ bỏ tà hạnh trong các dục. Thực hành sự 
yêu thương cứu giúp, dẫn đến đời sống chân 
chánh. Từ đó, Chánh mạng trở thành 
phương thuốc hữu hiệu, trong mỗi con người, 
để trị liệu, mọi triệu chứng gây ra đau khó, 
băng cách không nuôi sống mình bằng các 
nghề tàn bao, bất chánh pháp, bát tín, không 
hợp luân lý xã hội... 

Chánh Mang là nuôi sóng thân mạng băng 
những nghê nghiệp lương thiện chân chánh 
tức là sóng đúng chánh pháp, không mê tín di 


đoan, không sóng trong tưởng giải, ảo giác, 
mơ hô, trừu tượng... Ngoài ra Chánh Mạng 
còn có nghĩa là sông không chạy theo dục 
vọng và các ác pháp về ăn uống. 

Chánh mang, phan ngữ viết là Samyag-äjTva 
và pali là Sammà ајіуа. Chữ Samma có 
nghĩa : đúng, hợp lý. Chữ, ởiTs†Ì4,ãjTva 
[ajiv] dang nam tính, có nhiêu nghĩa như : 
Sinh kế, công việc, nghé, cách sinh hoạt, cách 
sông. 

Theo định nghĩa của phạn ngữ Chánh là 
Samma, đúng, hop lý. Mang là ajiva, 

, sự sóng, đời sóng. Như váy, Chánh 
mang là sinh sóng và cách nuói duóng thán 
minh, mót cách chán chánh, báng bát cit 
cóng viéc hay nghé nghiép düng theo hop 
ly... 

Dinh hoc là phán lién két cuói cüng dé hoàn 
thành sự tham khảo của ba nhóm học trong 
Bát Thánh Đạo. 

Định học tiếng Pali viết là Samädhi-sikkhä, 
có nghĩa là kiên định tập trung tâm tư vào 
con đường chân chính không để bất cứ điều 


oi lai chuyển làm thoái chí, phân tâm. 
Samadhi, ИП, thuộc nam tính, có nhiều 
nghĩa như sau : đoàn kết, hoàn thành, tập 
trung của tâm trí, suy ngẫm, định, thực hiện, 
nhận dạng đối tượng, tinh thân hiệp thông. 
Tập trung, kiểm soát của tâm, sự hấp thụ 
tinh thần nhưng không phải là mục đích để 
øiải thoát hoàn toàn của tám. 

Sikkha, те, có обс động từ là Sisya, nghĩa 
là : đồ đệ, người học, nguyên tắc, sự học. 
Đừng nên nhám lần ý nghĩa của chữ : 
Dhyana, Samadhi, Bhavana. 

Dhyana, phan ngữ, SIT4, có góc động từ 
vdhyà hay vdhyai, có nghĩa : sw tư duy, tập 
trung lắng đọng. Pali gọi là jhãna. 
Samadhi, ИП, thuộc nam tính, có nhiều 
nghĩa như sau : đoàn kết, hoàn thành, tập 
trung của tâm trí, suy ngẫm, định, thực hiện, 
nhận dạng đối tượng, tinh thân hiệp thông. 
Tập trung, kiểm soát của tâm, sự hấp thụ 
tinh thần nhưng không phải là mục đích để 
giải thoát hoàn toàn của tâm. 


Bhaàvana, Hd-T, Phan ngữ và Pali có nghĩa là 
: trở thành hay phát triển, biệt thự, nhà ở, 
cung dién, tru só chính. Trong Phát giáo, nó 
thường được sử dung dé nói vé việc vun 
trồng Tâm, hay phát triển Tâm,Tập cho Tâm 
quen dân hay Tu tập Tâm. 

Вһауапа xuất phát từ chữ bhava, Hd bhava 
[bhü 1], dang nam tính, có nghia nhiêu nghĩa 
như : sự tôn tại, tình trạng, nguón обе, khai 
sinh, thịnh vượng, xuất sắc, thé giới, cuộc 
sông ở dày, một trong 6 luật của nghệ thuật 
và mỹ thuật, phan ngữ goi là sadangas$ilpa 
bao gồm những nội dung như sau : 

- Rüpabheda là nghệ thuật khái niệm vé hình 
dạng. 

- Pramana là nghệ thuật khái niệm về ý nghĩa 
của tỷ lệ. 

- Bhava là nghệ thuật khái niệm về biểu hiện 
của cảm giác hay tình cám. 

- Lavanyayojana là nghệ thuật khái niệm vé 
đặc ân. 

- Sadrsya là nghệ thuật khái niệm về ý nghĩa 
so sánh. 


- Varnikabhanga là nghệ thuật khái niệm về 
thé giới màu sắc. 

Qua những ý nghĩa tổng quát cho 

ау răng, Thiền không phải là những 
phương pháp đồng dạng. Thiền là một trang 
thái tâm thức không thể định nghĩa. không 
thé miêu tả, mà phải do mỗi người tự nêm 
trải trong cảm giác : Ап nóng, Uống lạnh tự 
mình biết. Đó là kinh nghiệm øiác ngộ về thể 
sâu kín nhất của thật tại. Vì vậy, ngôi thiền 
không phải là một phương pháp đưa con 
người đi từ vô minh đến giác ngộ, mà nó giúp 
cho con người khám phá bản thể thật sự của 
mình đang sống trong từng khoảnh khắc hiện 
diện. 

Thiên là một khái niệm quan trọng trong sự 
thực hành Phật pháp (Patipatti = Kiến thức 
Phật pháp trong thuc hành và phản nghĩa là 
Pariyatti = Kién thức Phật pháp trên lý 
thuyết). Từ Bhãvanä thường xuất hiện cùng 
với một từ khác tạo thành một cụm từ hợp 
chất có ý nghĩa như sau : 

-Citta bhāvanā : phát triển của Tâm thức. 


-Mettà Ьһауапа : phát triển của Tám từ. 
-Кауа bhãvanä : phát triển của Cơ thé. 
-Раййа bhãvanã : phát triển của Trí Tuệ. 
-Samadhi-bhävanä : phát triển của Tâm 
thanh tịnh. 

-Vipassana-bhävanä : phát triển của cái Nhìn 
thuần lý. 


Tất cả các dang tu tập Thiên là sự hướng dẫn 
cho con người, dat được một tầm trang tập 
trung, lắng dong, như một hó nước mà người 
ta chỉ có thé nhìn thấu đến đáy của nó, khi 
mặt nước trong hô, không bị xao động. Tâm 
trạng bình yên, lăng đọng này có thể đạt 
được qua nhiều cách luyện tập uốn nắn khác 
nhau. 

Định học trong Bát chánh đạo gồm có : 
Chánh tinh tán (Phan ngữ. samyag- 
vyayama), Chánh niệm (Phan ngữ. 
Samyagsmrti), Chánh dinh (Phan ngữ. 
samyaksamadnhi). 

Nhu đã biết chữ Chữ Samma trong tiếng Pali 
có nghĩa : đúng, hợp lý. Phan ngữ Samyag, 


HAT. iic (chữ viết tắt của chữ in initio 
compositi, có nghĩa là trong sự câu tao khởi 
đầu) của chữ, ЯФ, samyak [dang trung 
tính. samyac] thuộc vé thán từ có nhiều nghĩa 
như sau : cùng nhau, chung, đồng thời. tốt, 
thích hợp, đúng cách, phù hợp, đúng, chính 
xác, thật. 

ОШАЯЧТН,ууауашта, [vyayam] thuộc nam tính, 
có nhiều nghĩa như sau : tranh giành, cạnh 
tranh, chóng lại, tập làm, nỗ lực, điều hành, 
báo trì. —ifc (chữ viết tắt của chữ in fine 
compositi, có nghĩa là trong sự cầu tạo phần 
cuối) có nghĩa tập làm vé cái... , nỗ lực cho 
hay dé. 

Qua phán dinh nghĩa của hai chữ Samyag và 
vyayama, thi Chánh tinh tán có nghĩa là sự 
siêng năng đúng với chánh pháp, và dà được 
Đức Phật xác định rất rõ ràng là tức là Tứ 
Chánh Cân. Bởi vì, Tứ Chánh Cân là một 
danh từ chỉ chung cho các cách thức tu tập 
của Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh 
Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mang. 

Tinh tấn là nỗ lực có chức năng, đánh thức 


và củng cô vững chắc cho sự tu tập hăng 
ngày của từng cá nhân, nhám mục đích ngăn 
chán hay tránh xa tội, mà tăng trưởng thiện 
pháp, để mang lại một cuộc sóng thanh thản 
an vui và уб sự. 

Tinh tán mà không có trí tuệ thì không đạt 
được mục đích mong muốn. Nhung Tinh tán 
có trí tuệ, thi sẽ là các phương thức thích hop 
để đạt được sự thành công trong các công 
việc muốn thực hiện. 

Người có nỗ lực không mệt mỏi trong việc tu 
tập đúng dán, thì đó chính là năng lực tinh 
tán dé tự mình thoát khỏi những cám dỗ nhất 
thời, trong xiéng xích ngục tù của cái ác. 
Tinh tán là nén tảng cán bản cho : Hành 
động vi lợi ích của người theo lời nguyện | Từ 
bỏ sự nản chí, bất mãn. lười nhát | Các việc 
xáu, tội lỗi, không khơi động |sự mở mang trí 
tuệ. 

Tinh tấn là sự rèn luyện tâm linh cao thượng, 
qua những pháp thiện, bởi vì Thiện là những 
hành động mang lai hạnh phúc cho bản thần 
và cho mọi người. 


Làm việc øì trên đời, đều cũng cần có sự chú 
tâm và siêng năng ráo riết, thì mới đưa đến 
sự thành công. Đường tu Phật phải tập mới 
được. Thí du như khi con người nóng giận 
thường nói những lời khó nghe, hay làm 
những hành động không tốt, bởi vì, họ không 
kiểm soát được chính mình. 


Do đó cán phải tập kiểm soát chính mình, dé 
tránh được những hậu qua không lường 
được, vì thiểu suy nghĩ trong phút chốc có thé 
đưa mình xuống tận cùng của khổ đau, mà 
nói lời ăn năng không kịp. 


Moi sự khởi đâu, tất cả đều khó khán nhưng 
không xắn tay áo vào thực tập. : mà muôn 
thành người hiên lành, người tốt trong gia 
đình và xã hội, thì ước mong có hat bó đề tâm 
chỉ là ảo tướng. 

Tinh tán là bién mãnh đất dang chát dày dau 
khó,tró thành mãnh đất chứa dung lòng tha 
thit, bao dung, óm láy muón loài. 

Cầu nguyện là chuyện tốt nhưng chưa đủ mà 


phải dẫn thân. Tỉnh tấn là việc tự dẫn thân 
để tạo thành một chuỗi giải thoát, có thể 
chuyển hóa được bản thân cho người cũng 
như cho mình. 

Người nông dân trồng lúa, biết lựa chọn 
những hat gióng tốt, biết chăm sóc nó băng 
tình thương, biết dùng những loại phân bón 
thích hợp cho nó, thì kết qủa vụ mùa thâu 
hoạch sẽ đem lại cho họ một niềm vui trọn 
vẹn như ý. 

Dau khó và an lac, mọi thứ déu do việc lựa 
chọn của từng cá nhân. Muôn khó, thì hãy 
thử làm thân tâm đau. Muôn an lạc, thì hãy 
thử dùng tin tán trong việc tu tập của mình 
trong từng giây phút hiện thời. 

Chánh niệm, phan ngữ viết là Samyagsmrti. 
Như đã biết chữ Samyag, Ч. iic (chữ viết 
tắt của chữ in initio compositi, có nghĩa là 
trong sự câu tạo khởi đầu) của chữ, ЯФ, 
samyak [dạng trung tính. samyac] thuộc về 
thán từ có nhiều nghĩa như sau : cùng nhau, 
chung, đồng thời, tốt, thích hợp. đúng cách, 
phù hợp. đúng. chính xác, thật. 


Chữ win, smrti [smr-ti] thuộc dang nữ tính, 
có nghĩa là, bộ nhớ, ky ức, truyền thông, sử 
thi, tất cá các văn bản thiêng liêng và truyền 
thông pháp lý. 

Chánh niệm trong Bát Chánh Đạo là suy 
niệm chân chính, hay là nhớ đúng nghĩ đúng, 
được xem như một ngọn đèn tỉnh thức để 
giúp cho tâm, thấy, biết, nhận định. được ý 
nghĩa tốt đẹp của sự sông, qua những lời Đức 
Phật dà dạy, mà không sóng trong mé lầm, 
điện đảo. một cách rõ ràng. 

Y nghia tót dep quan trong trong cuóc sóng, 
là biết sóng dao đức, băng bón đức tính Tir, 
Bi, Hy, Xả sắn có trong lòng mỗi người. 
Chánh niệm trong Bát chánh đạo chính là nội 
dung của Kinh Tứ niệm xứ và cũng là niệm 
căn niệm lực của пой căn, пей lực, niệm giác 
chỉ trong bảy giác chỉ. 

Đừng nên nhám lẫn Chánh niệm và Vô tâm. 
Chánh niệm, thuộc về giáo lý Phật Giáo 
Nguyên thủy và định nghĩa đã được trinh bày 
như là : sự ghi nhớ những điêu hay, lẽ phải, 
những điều lợi ích cho mình, cho người qua 


sự chăm chú vào việc làm, mà không dé tâm 
lo ra. 

Vô tâm là thuộc về Thiên tông. Vô tâm có 
nghĩa là không có tâm chấp trước vào các sự 
vật. 

Chánh niệm cũng có nghĩa là ý tứ, bởi vì, Y 
tứ chính là sự cần thận trong cử chỉ hành 
động và lời nói, mà ông bà, cha mẹ, thường 
hay nhắc nhở con cái trong gia đình, xưa nay, 
qua những câu như : con lớn rồi phải ý tứ, 
hoặc ở những nơi công cộng, thường có 
những tâm bảng nhỏ thường treo trước các 
phòng hội họp : Xin vui lòng đóng cửa nhẹ 
nhàng. Cám ơn sự chánh niệm của qúy vị. 
Phuong pháp tu tập chính niêm, là sự ý thức 
được rằng mình đang làm cái øì đó... trong 
từng giây phút của đời sóng mình. Thí du, 
khi đang ăn, thì biết là mình đang ăn, khi 
đang uống, biết là minh đang uống... Đây là 
cách có thé giúp con người chủ động đời sóng 
của mình, không bắt đầu bằng sự phân biệt 
những ý niệm thiện ác, mà bằng sự quán sát 
sự sông của bản thân mình. 


Muốn thắp lên ngọn đèn chính niệm, thì phải 
cân nhiên liệu như : hơi thở, ánh mắt tha thứ 
và thương yêu, từ bỏ những tham giận tầm 
thường, lay Phát, tụng kinh, đọc kinh... Tóm 
lại, nhiên liệu nào có khả năng để soi sáng 
cho cái hiểu biết rõ ràng về thân thể và sự 
sóng thanh tinh déu là những nhiên liệu có 
giá tri. 

Trong cuộc sóng, mọi sinh hoạt đều biểu hiện 
ở hành động và lời nói. Do đó, phải biết làm 
thế nào, để sông ngày hôm nay cho sự an lạc 
được tron vẹn, bàng hành động và lời nói, 
đừng để ngọn đèn tỉnh thức đang cháy bị mờ 
tôi đi hoặc đã tắt ngẫm. 

Một tâm định có thể tạo ra ánh sáng rất sáng 
và rất mạnh, gọi là Ánh Sáng Trí Tuệ. 

Chánh định, phạn ngữ viết là 
Samyaksamadhi. Như đã biết chữ Samyag, 
HAT. iic (chữ viết tắt của chữ in initio 
compositi, có nghĩa là trong sự câu tao khởi 
đầu) của chữ, ЯФ, samyak [dang trung 
tính. samyac] thuộc về thán từ có nhiều nghĩa 
như sau : cùng nhau, chung, đồng thời. tốt, 


thích hợp, đúng cách, phù hop, đúng, chính 
xác, thật. 

Samadhi, ИП, thuộc nam tính, có nhiều 
nghĩa như sau : đoàn kết, hoàn thành, tập 
trung của tâm trí, suy ngẫm, định, thực hiện, 
nhận dạng đối tượng, tinh thần hiệp thông. 
Tập trung, kiểm soát của tâm, sự hấp thụ 
tinh thần nhưng không phải là mục đích để 
giải thoát hoàn toàn của tâm. 

Chính định là nghĩa là tập trung tư tưởng 
vào một ván dé gi, để tháy cho rõ ràng. Nói 
cách khác là tập trung tư tưởng vào một vẫn 
đề chính đáng, đúng với chân lý, có lợi ích 
cho mình cho người. 

Chánh định là một phương pháp tu tâm 
trọng yếu, khiến cho giới được trong sach, 
cho tuệ được thanh cao. 

Đức Phát nói : "Samadhi bhikkhave 
samähito pajanati sanj: jānāti passati 

Các thầy hãy tham thiền, vì ngươi ‹ có tầm 
thiền định sẽ thấy rõ, nhớ chắc, hiểu mọi việc 
đúng theo chân lý ". 

Người theo đúng Chánh Định, thường tập 


trung tư tưởng để quán sát những vẫn đề 
chính sau đây : 

Quán thân bất tịnh tức là quán tưởng thân 
không thanh tịnh, để trừ tham dục, sỉ ái. 
Quán Từ Bi là quán tưởng tất cả chúng sanh 
đều là một chán tâm, bình dáng không khác, 
để đoạn trừ thù hận và mở rộng lòng thương 
yêu để cứu độ chúng sanh. 

Quán nhân duyên là quán tưởng tất cả pháp 
hữu hinh như muôn vật, vô hinh như tâm 
niệm déu là giá hợp, duyên nhau mà có, chứ 
không có một cách chán thật, không thường 
tôn, để đoạn trừ ngu sỉ, pháp chấp. 

Quán hơi thở nghĩa là quán tưởng băng cách 
chuyên chú đếm hơi thở ra vào, đối trị sự tán 
loạn của tầm thức. 

Trong cuộc sóng, mọi sinh hoạt đều biểu hiện 
ở hành động và lời nói. Do đó, Đức Phật dùng 
Bát Chánh Dao làm bản thé và láy Chánh 
mạng làm tự thé của giới pháp, lây Chánh 
ngữ, Chánh nghiệp, Chánh tinh tán, Chánh 
niém Chánh dinh làm nghiép dung tuong tro 
dé hướng đến đời sóng giải thoát và giác ngộ. 


Đông thói sự tu tập Bát Chánh Dao có khá 
năng khơi nguồn các Thánh quả Phật, trong 
đời sống hiện thực của người học Phật. Các 
thánh qủa Phật là những năng lực đã có sẵn 
bên trong mỗi người, chỉ cần rèn luyện và 
trau dói một cách nghiêm túc, thì nó sẽ trở 
thành phương tiện có khả năng bảo vệ, che 
chó cho minh và những người chung quanh. 


37 PHẨM TRỢ DAO.PDF 


Download File 


Dàm luán Phát Pháp 
- 98 - 
37 Phân Bồ-đề 


| Home | 


Vũ trụ quan 
tiêu, trung, đại thiên 


Thê giới quan 
3 giới, 6 cõi 


Duyên sinh 
12 nhân duyên 


Nghiệp quả 


Tứ Diệu Đề 
* Kh 
* Tập 
e Diệt 
• Đạo 


Pháp 
Kinh tang 
Luật 
Tăng đoàn 


Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni 


Căn bản Phật giáo 


| e Tinhtán | 
Niêm  : 


6 càn, 6 trán, 
6 thức 


4 niệm xứ 
4 chánh cần 
4 như ý túc 
5 căn 
Slực 


7 giác chỉ 


` 
` 
` 


n, 5 lực 7 giác chỉ 


liệm, Định, Tuệ Niệm, Trạch pháp, Tinh tán, Hy, Khinh an, Dinh, Xả 
es, 5 Powers 7 Factors of Awakening 
leavour, Mindfulness, Mindfulness, Dhamma analysis, Endeavour, Joy, 


ation, Wisdom | Tranquility, Concentration, Equanimity 


1 4 chánh cán 
Thận, Trừ, Tu, Bảo 
Bát chánh đạo 4 Right Endeavours 
Noble iini: Path Preventing, Abandoning, Developing, 
Maintaining 


4 niệm xứ 
Thân, Thọ, Tâm, Pháp 
1 4 Establishments of Mindfulness 
| Body, Feeling, Mind, Dhammas (mental | 


E Chánh Tinh tán — Right Endeavour ú qualities, phenomena) 


-1* Chánh Niệm — Right Mindfulness TET PES 
E * Chánh Binh — Right Concentration... "m 
! i 4 như ý túc 
Dục, Сап, Tâm, Thám 
4 Bases of Success 
Desire, Endeavour, Mind, Investigation | 


Tham khảo: 


4) Phật Học Khái Luận. Thích Chon Thiện, Attp: 
kl/phkl-00.htm 


5) Phật lý cơ bản, Thích Đức Tháng, Attp://budsas.net/uni/u-phatly/bI00.htm 


6) Wings to Awakening: An Anthology from the Pali Canon. Thanissaro 


Bhikkhu, http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/thanissaro/wings/Index.htm 
/ 


7) The Buddhist Path to Awakening: A Study of the Bodhi-Pakkhiya 
Dhamma, R.M.L. Gethin, ISBN-10: 978- 
1851682850 /http://budsas.net/sach/en42.zip 


Жжжж 


Сас pháp đưa đến giác ngộ 
(bodhipakkhiya dhamma) 


Bodhi. Bồ-đề, giác ngộ; раккћ/уа: liên hé; dhamma. pháp, bodhipakkhiya 
алатта, các pháp liên hé / аап đến giác ngô - 

37 phần bồ đề, 37 phẩm trợ đạo, 37 yếu tố đưa đến giác ngộ (37 factors, 
constituents to enlightenment) 


Tóm tắt 37 phần bồ-đề: 


1) (Dai kính Bát-Niét-Bàn, Trường bộ 16) 
Đức Thế Tôn nói với các vị Tỳ-khưu: 


- Này các Ty-khuu, nay những pháp do Ta chứng ngộ và giảng dạy cho các 
ngươi, các ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng tu tập và truyền rộng để phạm 
hạnh được trường tôn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho 
chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phức, vì an lạc cho 
loài trời và loài người. 


Này các Tỳ-khưu, thế nào là các pháp do Ta chứng ngộ và giảng dạy, các ngươi 
phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để cho phạm hạnh được 
trường tón, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vi an lạc cho chúng sanh, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài 
người? 


Đó chính là Bốn Niệm xứ, Bốn Chánh cần, Bốn Như ý túc, Năm Căn, Năm Lực, 
Bảy Вӧ-аё phần, Tám Thánh đạo phần. Này các Tỳ-khưu, chính những pháp 


này do Ta chứng ngộ và giảng dạy, mà các ngươi phải khéo học hỏi, thực 
chứng, tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh 
phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì 
an lạc cho loài trời và loài người. 


2) (Đại kính Sakuludayi, Trung bó 77) 


- Ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử. Và các dé tử của Ta y cứ 
theo đường tu hành này, tu tập Bốn Niệm xứ ..., tu tập Bốn Chánh cần ..., tu tập 
Bốn Như ý túc ..., tu tập Năm Cán ..., tu tập Năm Lực ..., tu tập Bảy Giác chi ..., 
tu tập Thánh đạo Tám ngành. 


3) (Tang chi 7.67) 


- Này các Ty-khuu, Tỳ-khưu sống chú ќат trong sự tu tập, dầu cho không khởi 
lên ước muốn: "Mong гапо tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
chấp thủ”; tuy vậy, tâm vị ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp 

thủ. 


Vì cớ sao? Phải nói rằng vì vị ấy có tu tập. Có tu tập cái gì? Có tu tập Bốn niệm 
xứ, có tu tập Bốn chánh cần, có tu tập Bốn như ý túc, có tu tập Năm căn, có tu 
tập Năm lực, có tu tập Bảy giác chi, có tu tập Thánh đạo tám ngành. 


Bát chánh đạo 


(Thánh dao tám ngành, Bát chi thánh đạo — The Noble 
Eightfold Path) 


Ariyo attharigiko maggo — ariyo : noble, thánh; attharigiko : eight 
factors/constituents, tám phần tử; maggo : path, con đường. 


Tương ưng Dao (Tương ưng 5.45) 


Bát chánh đạo là Pháp thửa (Cỗ xe pháp): 


- Thánh đạo Tám ngành này, này Ananda, là đồng nghĩa với cỗ xe thù 
tháng, có xe pháp này. Vô thượng là sự chinh phục trong chiến trận. 


Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, 
Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định, này Ananda, được tu tập, 
được làm cho viên тап, cuối cùng đưa đến nhiếp phục tham, nhiếp 
phục sân, nhiếp phục sĩ. 


Này Ananda, chính với pháp môn này, các ông cần phải hiểu như thế 
này: "СО xe thù tháng, có xe pháp, vô thượng là sự chinh phuc trong 
chiến trận, là đồng nghĩa với Thánh dao Tám ngành пау". 


Bát chánh đạo là con đường diệt khổ: 


1) Này các Tỳ-khưu, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông: "Này hiền 
giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến liễu tri đau khổ пау?" 
Được hỏi vậy, thời các ông hãy trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy 
như sau: "Này chư hiền, có con đường, có đạo lộ đưa đến liễu tri đau 
khổ này". 


Này các Tỳ-khưu, thế nào là con đường, thế nào là đạo lộ đưa đến liễu 


tri dau khổ? Đây là con đường Thánh dao Tám ngành, tức là chánh tri 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh 
tấn, chánh niệm, chánh định. Này các Ty- -khưu, đây là con đường, đây 
là đạo lộ đưa đến liễu tri sự đau khổ này. 


2) Bạch Thế Tôn, thế nào là con đường đưa đến bất tử? 


- Đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, này Ty-khuu, được gọi là 
bất tử. Con đường Thánh đạo Tám ngành này là con đường đưa đến 

bất tử, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 


3) 

- Có tám pháp này, này các Ty-khuu, được tu tập, được làm cho sung 
тап, đưa từ bờ bên này đến bờ bên kia (apàràpa ramgamanàya). Thế 
nào là tám? Tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 


4) 


- Này các Ty-khuu, có năm hạ phần kiết sử này. Thé nào là năm? Thân 
kiến, nghi, giới cấm thủ, dục tham, sân. Này các Tỳ-khưu, đó là năm hạ 
phần kiết sử này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn 
tận năm hạ phần kiết sử này, Thánh đạo tám ngành này cần phải tu 
tập. 


- Có năm thượng phần kiết sử này, này các Ty-khuu. Thế nào là năm? 
Sắc tham, vô sắc tham, mạn, trạo cử, vô minh. Này các Tỳ-khưu, đó là 
năm thượng phần kiết sử này. Chính vi mục đích tháng tri, liêu tri, 
đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phân kiết sử này, này các Tỳ-khưu, 
Thánh đạo Tám ngành này cần phải tu tập. 


Định nghĩa vê tám chi phân của Bát chánh dao: 


= ZA 


"Này các vị tỳ-khưu, thế nào là chánh trí kiên? Dó là sự thông hiểu về 
khổ, sự thông hiểu về nguyên nhân của khổ, sự thông hiểu về sự diệt 
khổ, và sự thông hiểu về con đường diệt khổ. 


Thé nào là chánh tư duy? Đó là tư duy về sự xuất ly, tư duy về vô 
sân, tư duy vé vô hai. 


Thé nào là chánh ngữ? Dó là từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ 
nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm. 


Thé nào chánh nghiệp? Dó là từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không 
cho, từ bỏ hành động tà dâm. 


Thé nào là chánh mang? Dó là đoạn trừ tà mạng, nuôi sống với 
chánh mạng. 


Thé nào là chánh tinh tấn? Dó là tinh tấn ngăn chân không cho khởi 
sanh các bất thiện pháp chưa sanh, tinh tấn trừ diệt các bất thiện pháp 
đã sanh, tinh tấn phát khởi các thiện pháp chưa sanh, và tỉnh tấn duy 
trì các thiện pháp đã sanh. 


Thế nào là chánh niém? Đó là sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, niệm, điều phuc mọi tham ưu trên đời; sống quán thọ trên 
thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, điêu phục mọi tham ưu trên đời; sống 
quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, điêu phục mọi tham ưu 
trên đời; sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, 
điêu phuc mọi tham ưu trên đời. 


Thé nào là chánh dinh? Dó là ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú 
Thién-na thứ nhất, một trang thái hy lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ; 
rồi làm cho tinh chỉ tâm và tứ, chứng và trú vào Thién-na thứ hai, một 
trạng thái hy lạc do định sanh, không tâm, không tứ, nội tĩnh, nhất 
tâm; rồi ly hỷ trú xả, niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc 
Thánh gọi là xả và niệm lạc trú, chứng và trú vào Thiên-na thứ ba; rồi 
xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú vào Thiền-na 
thứ tư, không khổ không lạc, xả và niệm thanh tịnh." 


Tứ niệm xứ (Tứ lập niệm) 


Tương ưng Niệm xứ (Tương ưng 5.47) 


- Ở đây, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời; Tỳ-khưu trú, quán thọ trên 
các cảm thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời; Tỳ- 
khưu trú, quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, nhiếp phục 
tham ưu ở đời; Tỳ-khưu trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. 


Tứ niệm xứ là ngọn đèn: 


- Vậy này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự 
mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một điều gì khác. Dùng 
Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ 
nương tựa một gì khác. 


Và này Ananda, thế nào là Tỳ-khưu tự mình là ngọn đèn cho chính 
mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì 
khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chó 
nương tựa, không nương tựa một gì khác? 


Này Ananda, ở đây, Ty-khuu trú, quán thân trên thân, quán thọ trên 
các thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. 


Này Ananda, như vậy là Tỳ-khưu tự mình là ngọn đèn cho chính mình, 

tự mình nương tựa cho chính mình, không nương tựa một điều gì khác, 
dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, 
không nương tựa một điều gi khác. 


Kết quả: 


- ... Khi vị ấy trú, quán như thế (thân, thọ, tâm, pháp), tâm được ly 
tham, được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 


Tứ niệm xứ & Thất giác chi: 
Ngài Xá-lợi-phất thưa với Đức Phật: 


- Bạch Thế Tôn, tất cả các vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác trong quá 
khứ, tất cả vị Thế Tôn trong quá khứ đã diệt trừ Năm Triên cái, những 
pháp làm uë nhiễm khiến cho trí tuệ yếu ớt, đã an trú tâm vào Bốn 
Niệm xứ, đã chân chánh tu tập Bảy Giác chi, đã chứng được Vô thượng 
Chánh Đẳng Giác. Bạch Thế Tôn, tất cả các vị A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác trong tương lai, tất cả Thế Tôn trong tương lai cũng sẽ diệt trừ 
Năm Trién cái, những pháp làm uë nhiễm khiến cho trí tuệ yếu ớt, sẽ 
an trú tâm vào Bốn Niệm xứ, chân chánh tu tập Bảy Giác chi, chứng 
được Vô thượng Chánh Đẳng Giác. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hiện tại đã 
diệt trừ Năm Triên Cái, những pháp làm ué nhiém khiến cho trí tuệ yếu 
ớt, đã an trú tâm vào Bốn Niệm xứ, đã chân chánh tu tập Bảy Giác chi, 
đã chứng được Vô thượng Chánh Đẳng Giác. 


Tứ chánh cần 


Tương ưng Chánh cần (Tương ưng 5.49) 


- Này các Tỳ-khưu, có bốn chánh cần này. Thé nào là bốn ? 


Ở đây, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu đối với các ác, bất thiện pháp chưa 
sanh, khởi lên ý muốn không cho sanh khởi, tinh cần, tinh tấn, quyết 
tâm, cố gắng. 


Đối với các ác, bất thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn đoạn tận, tinh 
cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng. 


Đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn làm cho sanh khởi, 
tinh сап, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng. 


Đối với các thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn làm cho an trú, không 
cho vong thất, làm cho tăng trưởng, làm cho quảng đại, tu tập, làm 
cho viên тап, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng. 


Như vậy, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu tu tập bốn chánh cần, làm cho 
sung mãn bốn chánh cần, thiên về Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi 
về Niết-bàn. 


Tứ Như ý túc 
(cattaro iddhi-pada) 


Giải thích: 
Idadhf. power, magical power, success (thành tuu); /ddhi- 


pada: road/base to success 


Dục dinh: chanda-samadhi, desire 

Tinh tấn dinh: virya-samáàdahi, endeavour, persistence, energy 

Tâm dinh: citta-samàdhí, mind, intent, will, consciousness 

Tu duy dinh: vimamsa-samadhi , investigation, analysis, deliberation, 
examine (thám tra) 


Duc, Cần, Tâm, Thẩm (Hóa thượng Tinh Su) 


1) Theo Ty khuu Chánh Minh: 


Ijjhana iddhi: iddhi nghĩa là thành-tựu; 7đđ⁄/ã pàdo iddhipàdo : Nên- 
tảng đạt đến sự thành-tựu gọi là như ý. Chữ pada ngoài ý-nghĩa là cái 
chân, còn có nghĩa là nén-tàng, đứng vững. 7Z"/ được định nghĩa là 
sự thành-tựu. Ngoài ra, chữ /ZZ//còn có nghĩa là pháp thần-thông, ở 
đây ý-nghĩa thần-thông là sự thành-tựu đặc biệt. 


Có bốn cán-bàn cho sự thành-tuu (iddhipada) là: 


1- Chandiddhipada : Dục như-ý túc. 
2- Viriyiddhipada : Cần như-ý túc. 
3- Cittiddhipada : Tâm như-ý túc. 
4- Vimamsiddhipada : Trí như-ý túc. 


Dục (chanda) là muốn có được, muốn đạt được, muốn thành-tựu. Ở 
đây, dục như-ý túc là sự biểu lộ ước muốn mãnh-liệt, không một 
chướng-ngại nào khởi lên từ bên ngoài hay bên trong có thể ngăn chặn 
được ước muốn ấy. 


Được gọi là tấn như-ý túc, là sự nỗ-lực vượt trội hơn lúc bình thường đi 
kèm với y muốn mãnh-liệt "dat được mục tiêu”. Một cách khác: tấn 
như-ý túc là sự nó-luc với ý muốn thành-tựu mục-đích, nếu không có у 
muốn này thi chỉ là sự tinh-tán suông giống như người di dạo trong lúc 
nhàn rồi, dù là thường xuyên đi tản bộ, nhưng không có mục-đích rõ 
rệt, chỉ là sự đi dạo bình thường. 


Tâm nhu-y túc là sự gắn bó khán khít với pháp thành-tựu (iddhi), sự 
gắn bó này mang tính mong cầu tha thiết. 


Người có tâm như-ý túc, là người có tâm hướng đến giải-thoát, cho dù 
sống giữa những xa-hoa xinh đẹp của thế-gian, giữa quyên lực, địa vị 
tiên tài cùng những điều an-vui thế-tục, giữa những bộ sách huyền 
thuật và đang nghiên cứu chúng. Người này vẫn không bị lôi cuốn bởi 
hạnh-phúc thế-gian, tâm luôn hướng đến những lợi-ích cao siêu, tức là 
tâm hướng đến thành-dat (iddhi) sự giải-thoát khổ. 


Người có trí như-ý túc, một loại trí suy-gẫm về sự thống-khổ cùng với 
phương-pháp thoát khỏi khổ, không còn cảm thấy vưi thích với khoái- 
lạc của thế-gian. Người ấy chi thỏa-thích, hài lòng với pháp iddhi thâm 
sâu vi diệu. Nếu như ước muốn của người này càng to lớn cao cả thì trí 
này khi thành-dat càng thâm-sâu vi-diệu bấy nhiêu. 


2) Theo Thượng tọa Thích Đức Thắng: 


- Thiên định phát khởi là nhờ sức mạnh của ý muốn tư tưởng mà đạt 
được thần thông. Dục ở đây chỉ cho ước muốn, mong cầu một cách 
thiết tha, mong muốn đạt được những gì đang ở ngòai tầm tay hành 
giả; hay mong cầu những ước muốn của chúng ta cho đến khi đạt 
được những sở nguyện đó mới thôi, theo nghĩa dục như ý túc. 


- Thiền định phát khởi là nhờ vào sức tinh tấn nổ lực tu tập của hành 
giả. Khi hành giả đã có mong cầu ước muốn rồi mà không có sự tinh 
tấn nổi lực để thực hành tu tập thì ước muốn đó cũng thành vô dụng, 
chỉ có trên lý thuyết thôi, mà trong thực tế thì là con số không. Do đó 
tinh tấn nổ lực là điều kiện tất yếu để hòan thành bổn nguyện của 
hành giả. 


- Thiên dinh phát sinh nhờ sức mạnh của tâm niệm. Một lòng chuyên 
nhất trụ nương vào sức mạnh của tâm, nén dinh dàn phát mà khởi lên. 
Hành giả tu tập khi tâm mình định nhất vào một đối tượng nào đó một 
cách chuyên nhất thì, vọng tâm sẽ không khởi lên được và không bị tán 
loạn, khi đó không việc gì không thành tựu. 


- Thiền định phát sinh nhờ sức mạnh tư duy quán sát Phật lý. Hành giả 
nương vào sức mạnh tư duy quán sát nên định dàn phát mà sinh 
khởi.Quán là dùng trí tuệ quán sát tư duy lý pháp mình đang tu và, nhờ 
đó mà định phát sinh và, khi định đã có thì định tuệ quân bình. Khi 
quán trí này do định phát sanh thì, trí này là tịnh trí, chính vì nhờ tịnh 
cho nên nó có thể thông đạt thật nghĩa của các pháp trong vũ trụ một 
cách như thật. 


Tương ưng Như ý túc (Tương ưng 5.51) 


- Có bốn như ý túc này, này các Tỳ-khưu, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa từ bờ bên này đến bờ bên kia [*]. Thế nào là bốn? 


Ở đây, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu tu tập như ý túc, câu hữu với dục 

định tinh cần hành; tu tập như ý túc, câu hữu với tinh tấn định tinh cần 
hành; tu tập như ý túc, câu hữu với tâm dinh tinh cán hành; tu tập như 
y túc, câu hữu với tư duy dinh tinh cần hành. Những pháp này, này các 


Tỳ-khưu, là bón như ý túc, được tu tập, được làm cho sung тап, đưa 
từ bờ bên này đến bờ bên kia. 


[*] Các diễn giải khác của Đức Phát: (i) đưa đến chân chánh đoạn 
diệt khổ dau; (ii) đưa đến nhút hướng yếm tự, ly tham, đoạn diệt, an 
tinh, tháng trí, giác ngô, Niét-bàn; (iii) đưa đến đoạn diệt các lậu 
hoặc tự minh chứng ngô với thắng trí, chứng dat và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tué giải thoát; (iv) làm cho nhấn khởi lén, trí khởi lén, 
tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. 


[*] Theo Tk Chánh Minh: Ở đây, chữ câu hữu nghĩa là di kèm, dính 
liên với. Định có nghía là dán chát vào dói-tuong, nghía là có muc- 
đích (đối tượng) ró ràng. Tinh-cán hành là kiên-tri tu-tập. Chính vi 
có muc-dích nên sự tinh-tán có mục tiêu để đạt đến mới trở thành 
tán như-ƒ túc. 


Nên tảng là Bát chánh dao: 


- Này các Tỳ-khưu, thế nào là con đường đưa đến tu tập như ý túc? 
Đây là Thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, 
chánh định. Này các Ty-khu'u, đây là con đường đưa đến sự tu tập như 
ý túc. 


Chấm dứt, không vướng mắc: 


- Khi Ty-khuu nào là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, pham 
hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã 
đạt được mục đích, hữu kiết sử đã đoạn, chánh trí, giải thoát. Lòng dục 
mà vị ấy có trước để chứng được A-la-hán thì khi chứng được A-la-hán 
rồi, lòng dục ấy được tịnh chỉ. Sự tinh tấn mà vị ấy có trước để 
chứng đạt A-la-hán, thì khi chứng được A-la-hán rồi, tỉnh tấn ấy được 
tỉnh chỉ. Tâm mà vị ấy có trước để chứng đạt A-la-hán, thì khi chứng 
được A-la-hán rồi, tâm ấy được tịnh chỉ. Tư duy mà vị ấy có trước để 
chứng đạt A-la-hán, thì khi chứng được A-la-hán rồi, tư duy ấy được 
tịnh chỉ. 


Ngũ căn, Ngũ lực 


Tương ưng Căn (Tương ưng 5.48) 


- Này các Tỷ-khưu, có năm cán này. Thé nào là năm? Tín căn, ап căn, 
niệm căn, định căn, tuệ căn. 


Và này các Tỳ-khưu, thế nào là tín căn? Ở đây, này các Tỳ-khưu, vị 
Thánh đệ tử có lòng tin, đặt lòng tin ở sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là 
Như Lai, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thé Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, 
Phật, Thế Tôn”. Này các Ty-khuu, đây gọi là tín căn. 


Và này các Tỳ-khưu, thế nào là tấn căn? Ở đây, này các Tỳ-khưu, vị 
Thánh đệ tử sống tinh cần, tinh tấn đoạn trừ các pháp bất thiện, làm 
cho đầy đủ các thiện pháp, với nỗ lực kiên trì, tinh tấn, không có từ bỏ 
gánh nặng các thiện pháp (anikkhittadhuro). Này các Tỳ-khưu, đây gọi 
là tấn căn. 


Và này các Tỳ-khưu, thế nào là niệm căn? Ở đây, này các Tỳ-khưu, vị 
Thánh đệ tử chánh niệm, thành tựu niệm tuệ, tối thẳng 
(satinepakkena), ức niệm, tùy niệm các việc làm từ lâu, các lời nói từ 
lâu. Này các Tỳ-khưu, đây gọi là niệm căn. 


Và này các Tỳ-khưu, thế nào là định căn? Ở đây, này các Tỳ-khưu, vị 
Thánh đệ tử sau khi từ bó pháp sở duyên, được định, được nhüt tâm. 
Này các Tỳ-khưu, đây gọi là định căn. 


Và này các Tỳ-khưu, thế nào là tuệ căn? Ở đây, này các Tỳ-khưu, vị 
Thánh đệ tử có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sự sanh diệt các pháp, trí 
tuệ các bậc Thánh thể nhập (các pháp), đưa đến chơn chánh đoạn tận 
khổ đau. Này các Tỳ-khưu, đây gọi là tuệ căn. 


Một định nghĩa khác: 


... Này các Tỳ-khưu, cần phải quán tín cán ở chỗ nào? Ó đây, cần phải 
quán tín căn trong bốn chánh tín (Phật, Pháp, Tăng, và Giới). 

Và này các Tỳ-khưu, cần phải quán tấn căn ở chỗ nào? Ở đây, cần phải 
quán tấn căn trong bốn chánh cần. 


Và này các Tỳ-khưu, cần phải quán niệm căn ở chỗ nào? Ở đây, cần 
phải quán niệm căn trong bốn niệm xứ. 

Và này các Tỳ-khưu, cần phải quán định căn ở chỗ nào? Ở đây, cần 
phải quán định căn trong bốn Thiên. 

Và này các Tỳ-khưu, cần phải quán tuệ căn ở chỗ nào? Ở đây, cần phải 
quán tuệ căn trong bốn Thánh đế. 

Kết quả: 


- Do tu tập, do làm cho sung mãn năm căn này, này các Tỳ-khưu, Tỳ- 
khưu đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình chứng ngộ 
với thắng trí, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 


(с) 
- Với sự toàn diện, với sự viên тап năm сап này, là bậc A-la-hán. Yếu 


nhẹ hơn là vị đang thực hành để chứng ngộ quả A-la-hán (A-la-hán 
hướng). Yếu nhẹ hơn là bậc Bất lai. Yếu nhẹ hơn là vị đang thực hành 


để chứng ngộ quả Bất lai (A-na-hàm hướng). Yếu nhẹ hơn là bậc Nhất 
lai. Yếu nhẹ hơn là vị đang thực hành để chứng ngộ quả Nhất lai (Nhất 
lai hướng). Yếu nhẹ hơn là bậc Dự lưu. Yếu nhẹ hơn là vị đang thực 
hành để chứng ngộ quả Dự lưu (Dự lưu hướng). 


* 


Tương ưng Lực (Tương ung 5.50) 


- Có năm lực này, này các Ty-khuu. Thé nào là năm? Tín lực, tấn lực, 
niệm lực, định lực, tuệ lực. Những pháp này, này các Tỳ-khưu, là năm 
lực. 


Ví như, này các Tỳ-khưu, sông Hằng thiên về phương Đông, hướng về 
phương Đồng, xuôi vé phương Đông. Cũng vậy, này các Tỳ-khưu, Ty- 
khưu tu tập năm lực, làm cho sung mãn năm lực, thiên về Niết-bàn, 
hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn. Tỳ-khưu tu tập tín lực, tu tập tấn 
lực, tu tập niệm lực, tu tập định lực, tu tập tuệ lực. liên hệ đến viên ly, 
liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 


Thất giác chỉ 


Tương ưng Giác chi (Tương ưng 5.46) 
Lợi ích: 


- Con đường nào, đạo lộ nào, này các Tỳ-khưu, đưa đến đoạn tận khát 
ái? Tức là bảy giác chi. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, trạch pháp giác 
chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả 
giác chỉ. 


- Bảy giác chi này, này các Tỳ-khưu, nếu được tu tập, được làm cho 
sung mãn, thì sẽ đưa đến giải thoát, dắt dẫn người sở hành chơn 
chánh đoạn diệt khổ đau. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, trạch pháp 
giác chi, tinh tấn giác chi, hy giác chi, khinh an giác chi, dinh giác chi, 
xà giác chi. 


- Bảy giác chi này, này các Ty-khuu, nếu được tu tập, được làm cho 
sung mãn, thi sé đưa đến nhứt hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, 
an tinh, thằng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


- Bảy giác chi này, này các Tỳ-khưu, nếu được tu tập, được làm cho 
sung mãn, thì sẽ đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia. 


- Do vị ấy tu tập bảy giác chi này, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, 
tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm được giải thoát khỏi vô minh lậu. 
Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã được giải thoát". Vị ấy biết rõ: 
"Sinh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
còn trở lui trang thái này па". Chúng đưa đến giác ngộ, này Tỳ-khưu, 
nên chúng được gọi là giác chi. 


Thất giác chi là bảy pháp bất thối: 

- Này các Ty-khuu, khi nào chúng Tỳ-khưu tu tập niệm giác chi, tu tập 
trach pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập khinh an giác chi, tu 
tập định giác chi, tu tập xà giác chi, thời này các Ty-khuu, chúng Ty- 
khưu sẽ được cường thịnh, không bi suy giảm. 


Liên hệ với Bát chánh đạo: 


- Này các Ty-khuu, những ai tinh tấn tu Bảy giác chi thì cũng tinh tấn 
tu Thánh đạo Tám ngành đưa đến tận diệt khổ. Thế nào là bảy? Niệm 
giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác 
chi, định giác chi, xả giác chi. 


Tu tập: 


1) - Này các Tỳ-khưu, như thế nào là Tỳ-khưu như lý tác ý, tu tập bảy 
giác chi, làm cho sung màn Bảy giác chi? O đây, này các Ty-khuu, Ty- 
khưu tu tập niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hy giác 
chi, khinh an giác chi, định giác chi, xà giác chi, có liên hệ đến viên ly, 
liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 


2) (Tôn giả Upavàna đáp lời Tôn giả Sàriputta) 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, Tỳ-khưu có thể biết được, do tự mình như lý 
tác ý, bảy giác chi được khéo bát đầu trong ta, đưa đến lạc trú. Thưa 
Hiền giả, Tỳ-khưu chỉ bắt đầu niệm giác chi, biết được: "Tâm ta được 
khéo giải thoát. Hôn trầm thụy miên trong ta được khéo nhổ sạch. Trạo 
hối trong ta được khéo điều phục. Tinh tấn giác chi đã bát đầu trong 
ta. Lấy giác chi ấy làm đối tượng (аѓѓр/каѓуа), ta dung tâm tác ý. Giác 
chi ấy không có thối thất (//nàm)" 


(tương tự cho: trach pháp giác chí, tính tán giác chi, hy giác chí, khinh 
an giác chí, định giác chí, xả giác chí) 


Cũng vậy, thưa Hiền giả Sàriputta, Tỳ-khưu có thể biết được, do tự 
mình như lý tác ý, bảy giác chi được khéo an trú trong ta, đưa đến lạc 
trú. 


3) Hộ trì sáu căn là nên tảng: 
(Đức Phật dạy đạo sĩ Kundaliya) 


- Nhưng thưa Tôn giả Gotama, những pháp nào được tu tập, được làm 
cho sung mãn khiến cho minh trí và giải thoát được viên mãn? 


- Này Kundaliya, bảy giác chi được tu tập, được làm cho sung mãn, 
khiến cho minh trí và giải thoát được viên тап. 


- Nhưng thưa Tôn giả Gotama, những pháp nào được tu tập, được làm 
cho sung mãn, khiến cho bảy giác chi được viên тап? 


- Này Kundaliya, bốn niệm xứ được tu tập, được làm cho sung mãn, 
khiến cho bảy giác chi được viên màn. 


- Nhưng thưa Tôn giả Gotama, những pháp nào được tu tập, được làm 
cho sung mãn, khiến cho bốn niệm xứ được viên màn? 


- Này Kundaliya, ba thiện hành (thân, kháu, ý) được tu tập, được làm 
cho sung mãn, khiến cho bốn niệm xứ được viên màn. 


- Nhưng thưa Tôn giả Gotama, những pháp nào được tu tập, được làm 
cho sung тап, khiến cho ba thiện hành được viên mẫn? 


- Này Kundaliya, hộ trì sáu căn được tu tập, được làm cho sung mãn, 
khiến cho ba thiện hành được viên màn. Nhung này Kundaliya, hộ tri 
sáu căn tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, khiến cho 
ba thiện hành được viên тап? 


Ở đây, này Kundaliya, Tỳ-khưu khi mắt thấy sắc khả ý, tai nghe tiếng 


khả ý, mũi ngửi hương khả ý, lưỡi nếm vị khả ý, thân cảm xúc khả ý, 
khi ý biết pháp khả ý, vị ấy không có tham trước, không có hoan hỷ, 
không để tham duc (råga) khởi lên. Thân của vị ấy được an trú, tâm an 
trú, nội phần khéo an trú, khéo giải thoát. 


Và khi mắt thấy sắc không khả ý, tai nghe tiếng không khả ý, mũi ngửi 
hương không khả ý, lưỡi nếm vị không khả ý, thân cảm xúc không khả 
y, khi ý biết pháp không khả ý, vị ấy không có tuyệt vong (manka), 
tâm không có dao động, y không có chán nản (ad/namanaso), tâm 
không có tức tối (avyapannacetaso). Thần của vị ấy được an trú, tâm 
được an trú, nội phần khéo an trú, khéo giải thoát. 


Đối trị 5 triên cái: 


- Năm triên cái này, này các Tỳ-khưu, tác thành si ám, tác thành không 
mắt, tác thành vô trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn hại, không đưa 
đến Niết-bàn. Thế nào là năm? Dục tham, Sân, Hôn tràm thụy miên, 
Trao hối, Nghi hoặc. Năm triên cái, tác thành si ám, tác thành không 
mắt, tác thành vô trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn hại, không đưa 
đến Niết-bàn. 


Bảy giác chi này, này các Tỳ-khưu, tác thành mát, tác thành trí, làm 
tăng trưởng trí tuệ, không dự phần vào tổn hai, đưa đến Niết-bàn. Thế 
nào là bảy? Niệm Trạch pháp, Tinh tấn, Hỷ, Khinh an, Định, Xả. Bảy 
giác chi này, tác thành mát, tác thành trí, làm tăng trưởng trí tué, 
không dự phần vào tổn hại, đưa đến Niết-bàn. 


Жжжж 


Bojjhanga Paritta _ 
The Factor-of-Awakening Protection 


Bojjhango sati-sarikhato 
Dhammanam vicayo tatha 
Viriyam-piti-passaddhi- 
Bojjharga ca tathapare 
Samadh upekkha-bojjhanga 
Satt'ete sabba-dassina 
Munina sammadakkhata 
Bhavita bahulikata 
Samvattanti abhififiaya 
Nibbanaya ca bodhiya 
Etena sacca-vajjena 
Sotthi te hotu sabbada. 


The factors for Awakening include mindfulness, 

Investigation of qualities, 

Persistence, rapture, and serentiy factors for Awakening, plus 
Concentration and equanimity factors for Awakening. 

These seven, which the All-seeing Sage 

Has rightly taught, when developed and matured, 

Bring about heightened knowledge, Liberation, and Awakening. 
By the saying ofthis truth, may you always be well. 


Ekasmim samaye natho 
Moggallanarca Kassapam 
Gilane dukkhite disva 
Bojjharge satta desayi 

Te ca tam abhinanditva 
Roga muccimsu tamkhane 
Etena sacca-vajjena 
Sotthi te hotu sabbada. 


At one time, our Protector — seeing that Moggallana and Kassapa 
Were sick and in pain — taught them the seven factors for Awakening. 
They, delighting in that, were instantly freed from their illness. 

By the saying ofthis truth, may you always be well. 


Ekada dhamma-raja pi 
Gelafifienabhipilito 
Cundattherena tafifieva 
Bhanapetvana sadaram 
Sammoditva ca арааһа 
Татһа vutthaàsi thanaso 
Etena sacca-vajjena 
Sotthi te hotu sabbada. 


Once, when the Dhamma King was afflicted with fever, 

He had the Elder Cunda recite that very teaching with devotion. 
And as he approved, he rose up from that disease. 

By the saying ofthis truth, may you always be well. 


Pahina te ca abadha 
Tinnannam-pi mahesinam 
Maggahata-kilesa va 
Pattanuppattidhammatam 
Etena sacca-vajjena 
Sotthi te hotu sabbada. 


Those diseases were abandoned by the three great seers, 
Just as defilements are demolished by the Path 

In accordance with step-by-step attainment. 

By the saying ofthis truth, may you always be well. 


Жжжж 


Bản dịch của Ty-khuu Hộ Pháp ("Bài Kinh Cho Người Вёпһ", 2006) 


Đức Thế Tôn là bác Toàn Tri. 
Thuyết giảng bảy pháp giác chi B: 
Мёт giác chi, phân tích giác chí, 
Tinh tấn giác chi, hy giác chi, 

An tịnh giác chí, dinh giác chi, 

Và xả giác chị gồm bảy pháp. 


Bảy pháp giác chỉ được thực hành, 

Pháp hành càng được tăng trưởng nhiêu, 
Dé ngộ chán ly Tứ Thánh Đế 

Để chúng đắc Thánh Đạo Thánh Quả, 
Để chứng đạt Niết Bàn cao thượng. 

Do nàng lực lời chân thật này, 

Cầu phước lành thường có đến người. 


Một thuở nọ, Đúc Thế Tôn thấy 
Trưởng Lão Má-ha-kát-xá-pá, 

Và Má-ha-móc-ganh-la-ná 

Lám bénh náng trám trong khó thán, 
Ngài ngự đến tán nơi thuyết giảng 
Thất giác chi tế độ mỗi vị. 

Hai vị phát sinh tâm hoan hy, 

Bảy pháp giác chi cua Đức Phát. 
Chứng bénh liền khỏi ngay túc khắc. 
Do nãng luc lời chân thật пау, 

Cầu phước lành thường có đến người. 


Một thời Đúc Phật lâm bệnh nặng, 
Ngài truyền Đại đúc Chun-đá rằng: 
"Con hày tụng bảy pháp giác chí” 
Đại đức Cun-da thành kính tụng 

Bảy pháp giác chỉ ду уша xong. 

Đức Thế Tôn vô cùng hoan hy, 
Chứng bệnh liên khỏi ngay túc thi. 
Do nàng lực lời chân thật này, 

Cầu phước lành thường có đến người. 


Phin não nào bị diệt đoạn tuyệt 

Do bởi Thánh Đạo Tuệ nào rồi. 
Phiên não ấy không sinh lại được, 
Cüng như chúng bệnh của Đức Phật, 
Và hai vị Đại đức Trưởng Lão, 

Bệnh ba vị đều đã khỏi hẳn, 

Không bao giờ tái phát lại nữa. 


Do nãng luc lời chân thật này 
Cầu phước lành thường có đến người. 


| Home | 


12-06-2016 


37 PHẨM TRỢ DA O.pdf 


37 PHẨM TRỢ РАО 


BÁT CHÁNH ĐAO PDF 


Phật Pháp Căn Bản 


· 01. Mười hai nhân duyên 
- 02. Bốn sự thật 


- 03. Tứ niệm tru 

- 04. Tứ chánh cân 

- 05. Tứ thân túc 

· 06. Ngũ căn - Ngũ lực 
· 07. Thất giác chi 

- 08. Bát chánh dao 


Khóa III: THANH VĂN THỪA PHẬT 
GIAO 


Bài thứ 9: THÁT BÓ DÉ PHÀN 


Bài thứ 10: ВАТ CHÁNH РАО 


batthanhdao.blogspot.com 


Thapnhinhanduyen.blogspot.com 


e  Bát-Chánh-Bao.pdf view this PDF 


Bát Chánh Đạo.pdfview this PDF 


Tứ Diệu Dé-Bát Chánh Đạo.pdf view this PDF 


bat-chanh-dao1.pdfview this PDF 


• tudieude-batchanhdao.pdf view this PDF 


М 


TÁM QUYỂN SÁCH QUÝ - SA MÔN THÍCH THIÉN HOA .PDF 


8 QUYÉN SÁCH QUY МРЗ, GOOGLE DRIV. 


Home 
. 1, Tu là cội phúc 
- 2. Tu Tâm 
. 3. Tu và Тат 
. 4. Tâm Vương 
. b, Tâm Sở 
. 6. Căn Bàn Phiên Não 
. 7. Tùy Phiên Não 
. 8. Thiên Tâm Sở 
9. Điều Cốt Yếu Nhứt Là Hằng Ngày Chúng Ta 
Nên Tư Kiểm Thảo Tâm Niêm Của Mình. 


. QUYỂN 2: DƯỠNG TÁNH I. Phần Mở Đầu 


. П. Phần Chính: Những tánh gi cần phải dưỡng? 
Từ Bi 
. Tu Bi 
. Trí Tué 
. Binh Đẳng 
. Loi Tha 
. Nhán Nhuc 
. Hy Xà 
. Thanh Tinh 
. Tinh Tán 
. Kién Chí 
III. Phần kết, Kết quả tốt đẹp của người 
dưỡng tánh: tu tai giải thoát. 
. QUYÉN3: NHÂN QUÀ, NGHIỆP, LUÁN HÔI, 
Lời Giới Thiéu - Đặt Vấn Dé 
. Chương 1: Luật Nhân Quá 
. Chương 2: Nghiệp 
. Chương 3: Luân Hồi 
. Chương 4: Giải Đáp Những Thắc Mắc Nghi Vấn 
Về Vấn Đề Nhân Quả Luân Hồi 
. QUYÉN 4: TỨ DIỆU ĐẾ, Chương 1: Khái Niém 
Tổng Quát Về Tứ Diêu 
. Chương 2: Khổ Dé (Dukkha) 
. Chương 3: Tập Đế (Sameda Dukkha) 
. Chương 4: Diệt Dé (Nirodha Dukkha) 
. Chuong 5: Dao Dé (Nirodha Gamadukkha) 


. QUYỂN 5: NGŨ BINH TÂM QUÁN, Bài Thứ 
Nhất: Quán Só Tức 

- Bài Thứ Hai: Quán Bất Tinh 

. Bài Thứ Ba: Quán Từ Bi 

. Bài Thứ Tu: Quán Nhân Duyên 

. Bài Thứ Năm: Quán Giới Phân Biệt 

. QUYỂN6: TỪ BI TRONG DAO PHẬT, 1. Từ Bi 
Trong Đời Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni 

. 2. Từ Bi Trong Giáo Ly Dao Phật 

. 3. Từ Bi Trong Đời Sống Hàng Ngày Của Tín 


Đô Và Trong Lịch sử Đạo Phât | 
. QUYÉN7: CHỮ "HÒA" CỦA ĐẠO PHẬT 
. Quvén8 - Năm Yếu Tố Hòa Bình Của Phát Giáo 


W DOWNLOAD 


KINH LĂNG NGHIÊM GIẢNG GIẢI 


PHÁP MÔN NIỆM PHẬT 


BÁT CHÁNH ĐẠO - TỨ DIỆU ĐẾ 


PHẬT HỌC PHổ THÔNG 


'BÁT NHÃ TÂM KINH GIÁNG GIẢI 


KINH ĐỊA TẠNG GIẢNG GIẢI 


- HOÀ THƯỢNG THÍCH TRÍ TINH - 


TAM VÔ LẦU HOC - GIỚI - DINH HUÉ 


THÁP NHI NHÂN DUYÉN - TU DIÊU ĐỂ 


» TÚ CHUNG THANH TINH MINH HÔI 


c» Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 


> KINH TU NIÉM XÚ 


c THO KHANG BÁO GIÁM 


ÂM LUAT VÔ TINH 


» KINH KIM CANG BÁT NHÀ BA LA MÁT 


KINH PHÁP BẢO ĐÀN PDF - LUC TỔ HUÉ 
NĂNG 


c» KINH VÔ LƯƠNG THO TINH HOA 


y> BÁT CHÁNH BAO - TU DIÉU BÉ 


hoasenvanno.wordpress.com 


c PHÁP SU DINH HOANG 


HT Tinh Khóng Pháp Ngir MP3 


AN QUANG DAI SU KHAI THỊ 


ph.tinhtong.vn 


tuvienquangduc.com.au 


> KINH ĐIA TANG BÓ TÁT BÓN NGUYÊN 


GIANG KY 


thienphatgiao.org 


TU HOÁNG THÉ NGUYÉN 


HUONG VI GIAI THOÁT 


c THO KHANG BẢO GIÁM 


vanphatthanh.ore 


daitangkinh.net 


HÒA THƯƠNG THÍCH THIÊN TÂM 


NI TRUONG SƯ BÀ НАТ TRIÉU ÂM 


DAI CU'ONG KINH LÁNG NGHIÉM - 
HT.THÍCH THIÊN HOA 


KINH TRUNG A HÀM .PDF 


THIÊN SƯ DUY LỰC PHÁP NGỮ .MP3 


PHÁP NGỮ THIÊN SƯ Ajahn Chah MP3 


HÒA THƯƠNG TUYÊN HÓA PHÁP МС МРЗ 


Tám Quyển Sách Quý - Thích Thiện Hoa 


> KINH LUAN CHUYỂN NGỦ BAO TÔI PHƯỚC 
BẢO ỨNG 


Е Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tinh Độ 
trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường 
nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề 
hết một báo thân này đồng sanh về Cực Lạc. 


Website : maynghephap.wordpress.com 


Người Sáng Lập ( DANG VĂN QUY 1991 ) : Pháp Danh :Thiện Đức 


